Kinh tạng Pall 
(Pali Nikaya) 
HT. THÍCH MINH CHÂU 
Việt dịch 


Ấn bản năm 1991 


Phân loại theo chủ đề: 


CHƠN TÍN TOÀN 


NIKAYA PHẦN LOẠI - CHỦ ĐÈ 414 


TỶ KHEO NI 


Chịu trách nhiệm chính tả: 


I TÂM MINH ANH 


An bàn điện Cừ 20156 


MỤC LỤC 


TA NT 46 6x6 n6iaxaoag01y860/66s08 6306 7 
l_ 5 pháp tăng trưởng - Kinh TĂNG TRƯỞNG 2 
mỉ 3  ốố  ẽẽ 13 
2 Gương tu tập - Kinh NỮ ĐỆ TỪ TY KHEO NI 
š | 110 1,51) e¿xseiseadgbdteibess416E09074140405144100u n6 15 
3 Này chị, thân này do đồ ăn, dục, ái, kiêu mạn tác 
thành - Kinh TY KHEO NI -— Tăng II, 90......17 
4 Tương xứng bị rơi vảo địa ngục - Kính XAN 
LẦN - Tăng II, 534.........................--5ccccscscea 9/2) 
5 Vị chói sáng Tăng chúng - Kinh CHÓI SÁNG 
TĂNG CHÚNG - Tăng I, 562....................... 28 
6 Kinh Cái Chốt Trống —- Tương II, 466 ........... 30 
7 Kinh Cỏ Rơm— Tương II, 467....................... SP 
8 _ Kinh Jantu — Tương Ï, 142.............................-- 34 
9 Kinh SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 3 —- Tăng 
ii mẽ rẽ ẽ.ẽ 36 
10 Kinh SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 4 - Tăng 


TỶ KHEO NI l| 


II 


12 


13 


14 


15 
16 
17 
18 
19 


20 


21 


Có dư y và không có dư y - Kinh TISSA — Tăng 
I3. ...............a 45 


Giải thích - § Kính pháp - Kính 
MAHÀPAJÀPATÌ GOTAMÌ - Tăng HI, 649 
Gương tu tập - Kinh HY CÂU - Tăng I, 163.62 
Gương tu tập - Kinh MONG CÂU - Tăng IL, 


.Ắ““".......ẽẽẽẽ 68 
Kinh AI GIÁO GIỚI - Tăng IIL, 658............. 70 
Kinh MẸ VÀ CON - Tăng II, 414................. WJ) 
Kinh Một Ngàn — Tương V, 529.................... 76 


Kinh Trú Xứ Tỷ Kheo NI — Tương V, 24T ....768 


Nghe giảng căn trần thức chứng quả Dư lưu - 
Kinh GIÁO GIƠI NANDAKA-146 Trung II, 


Alavikhà - Ác ma khuyên hưởng dục lạc - Kinh 
Alavikhà — Tương I, 283 ................................- D5 


Bhaddà Kaccana - Đệ nhất Đại Thắng trí - Kinh 
NỮ ĐẸ TỪ TY KHEO NI - Tăng I, 54........ 101 


TỶ KHEO NI 2 


22 


ĐÁ) 


24 


2) 


26 


SàN, 


28 


29 


30 


Bhaddà Kapilànà - Đệ nhất Túc mạng minh - 
Kinh NỮ ĐỆ TỪ TY KHEO NI - Tăng I, 54 


Bhaddà Kundalakesà - Đệ nhất Thăng trí mau lẹ 
- Kinh NỮ ĐỆ TỪ TY KHEO NI - Tăng I, 54 


Cirà - Kinh Cirà Hay Virà — Tương L, 470...107 


Càlà - Ác hỏi nàng không thích gì Ta không vui 
thích sanh - Kinh Càlà — Tương I, 291......... 108 


Dhammadinna - TIỂU Kinh PHƯƠNG 
QUANG - 44 Trung I, 655........................... 110 


Dhammadinnà - Đệ nhật Thuyết pháp - Kinh 
NỮ ĐẸ TỪ TY KHEO NI - Tăng I, 54........ 124 


Khemà - Kinh Trưởng Lão NI Khemà — Tương 
5 ".. ốẽốốố ốc 126 


Khemà - Đệ nhất Đại trí tuệ - Kinh NỮ ĐỆ TỬ 
TỶ KHEO NI - Tăng L, 54......................---: 134 


Kisa Gotami - Ác ma hỏi nàng vào rừng vì buôn 
mật con hay vì tìm đàn ông nào - Kinh GotamI 
=J[IIOITP 1 SỐ 3ásxesi66ia6658808800xibt4fgvenbfljna 136 


TỶ KHEO NI 3 


3l 


32 


33 


34 


Sản 


36 


37 


38 


39 


40 


Kisàgotami - Đệ nhật Mang thô y - Kinh NỮ ĐẸ 
TỬ TY KHEO NI - Tăng I, 54..................... 138 


Mahapajapati Gotami - Kinh PHÂN BIỆT 
CUNG DƯƠNG - 142 Trung III, 569......... 140 


Mahàpajàpat Gotamì - Kinh PHÁP TÓM TẮT 
7i ð010 1560 P0 70808". ẽ 153 


Màhàpàjapatì Gotamì - Xuất gia lâu ngày nhất - 
Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng I, 54 


"..............1 155 
Nandà - Đệ nhất Tu thiền - Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ 
KHEO NI - Tăng L, 54......................-- c5 c5c5¿ 157 
Patàcàrà - Đệ nhất Trì Luật - Kinh NỮ ĐỆ TỬ 
TỶ KHEO NI - Tăng L, 54........................---: 159 
Sakulà - Đệ nhất Thiên nhãn - Kinh NỮ ĐỆ TỬ 
TỶ KHEO NI - Tăng L, 54........................---: 161 


Selà - Ác ma hỏi nàng AI tạo ra bong bóng thân 
năm uân này - Kinh Selà — Tương I, 295....163 
Sigalàmàtà - Đệ nhất Tín thắng giải - Kinh NỮ 
ĐẸ TƯ TY KHEO NI - Tăng I, 54............... 165 


Sisupacàlà - Ác ma hỏi nàng thích tà giáo của ai 
không - Kinh SIsupacàlà — Tương I, 294 ....167 


TỶ KHEO NI 4 


4I 


42 


43 


44 
45 


46 


47 


48 


49 


530 


Somà - Ác ma chê trí tuệ của nữ nhân khó chứng 
đạt Thánh quả - Kinh Somà — Tương I, 285.169 


Sonà - Đệ nhất Tinh tấn - Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ 
KHEO NI - Tăng L, 54........................-- 5-55 c555¿ U71 


Sukkà - Dạ xoa tán thán thuyết pháp hay - Kinh 
Snkkka:=—' 11MB T, 405 si csaseeiidakesdeeneee 173 


Sukkà - Kinh Sukkà — Tương I, 469............. 175 


Upacàlà - Ác ma hỏi Nàng muốn tái sanh tại chỗ 
nào - Kinh Upacàlà — Tương I, 292............. 177 
Uppalavannà - Ác ma hỏi nàng không sợ bị cám 
đô sao - Kinh Uppalavannà — Tương I, 289 179 


Uppalavannà - Đệ nhất Thân thông - Kinh NỮ 
ĐẸ TƯ TY KHEO NI - Tăng I, 54............... 182 


Vajirà - Ác ma hữu tình này do ai tạo tác - Kinh 
VIIfil=: LÔ 2 T7 ceeástssasddlGóii0xedtagbaauioBo 184 


Vijayà - Ác ma khuyên dụ nàng vào dục nam nữ 
- Kinh VijJayà — Tương L, 2§8....................... 187 


Kinh Không Chế Ngự Căn Hay Nhiều Tỷ Kheo 
=: PHÔ 1 21400 sssassuxeobseillsadedktsdulobog2sja4540ulse 189 


TỶ KHEO NI 5 


TỶ KHEO NI 


DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


TỶ KHEO NI 7 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


TỶ KHEO NI lộ 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


TỶ KHEO NI Ọ 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


TỶ KHEO NI 10 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


TỶ KHEO NI 11 


TỶ KHEO NI 


1 5 pháp tăng trưởng - Kinh TĂNG 
TRƯỞNG 2 - Tăng II, 436 


TĂNG TRƯỞNG 2 - 7ăng IL, 436 


1. - Này các Tỷ-kheo, tăng trưởng với năm tăng 
trưởng, vị nữ Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh 
tăng trưởng, đem lại kiên cô, đem lại thù thắng cho 
tự thân. 


2. Thế nào là năm? 


- - Făng trưởng với lòng tin, 
- - Făng trưởng với gIới, 

- _ Făng trưởng với học hỏi, 
-_ Tăng trưởng với bố thí, 

- - Făng trưởng với trí tuệ. 


Tăng trưởng với năm tăng trưởng này, này các Tỷ- 
kheo, vị nữ Thánh đệ tử tăng trưởng với Thánh tăng 
trưởng, đem lại kiên cô, đem lại thù thắng cho tự 
thân. 


Tăng trưởng với tín, giới, 
Với tuệ, thí, nghe nhiêu, 
VỊ trì giới như vậy, 

VỊ nữ Thánh đệ tử, 


TỶ KHEO NI 13 


Tự thân được kiên cố, 
Ngay liên trong đời này 


TỶ KHEO NI 


14 


2 


Gương tu tập - Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ 
KHEO NI -— Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ăng L, 54 


1. 


Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotami. 


. Trong các vị... đại trí tuệ, tôi thăng là Khemà. 


. Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thắng là 


Uppalavamnà. 


. Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. 


. Trong các vị.. thuyết pháp, tối thăng là 


Dhammadimnà. 


6. Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Nandà. 

7. Trong các vị... tỉnh cần tỉnh tấn, tối thắng là Sonà 

8. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là Sakulà. 

9. 9,Trong các vị... có thăng trí mau lẹ, tối thắng là 
Bhaddà Kundalakesà. 

TỶ KHEO NI 


15 


10.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

11.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối thắng 
là Bhaddà Kaccana. 

12.Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotamii. 

13.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-n1 của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tý-kheo, tối thăng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 16 


3 Này chị, thân này do đồ ăn, dục, ái, 
kiêu mạn tác thành - Kinh TỶ KHEO 
NI— Tăng H, 90 


TỶ KHEO NI- 7ăng II, 90 


1. Một thời, Tôn giả Ànanda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghostta. Rôi một Tỷ-kheo nI gọi một người và 
nói: 


"_ Hãy đến đây, thưa Ông. Hãy đi đến Tôn giả 
Ànanda, và nhân danh tôi, với đầu đảnh lễ Tôn giả 
Ànanda và nói: "Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên là ... 
bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Tỷ-kheo-ni với đầu 
đảnh lễ Tôn giả Ảnanda và nói như sau: "Thưa Tôn 
giả, lành thay, nếu Tôn giả đi đến trú xứ của Tỷ- 
kheo-ni, đi đến Tỷ-kheo-ni ấy vì lòng từ mẫn". 


'~ Thưa vâng, nữ Tôn giả". Người ấy vâng đáp Tỷ- 
kheo-ni ấy, đi đến Tôn giả Ànanda; sau khi đến, đảnh 
lễ Tôn giả Ànanda, Tôi ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, người ấy nói với Tôn giả Ànanda: 


- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo-ni tên này bị bệnh, khổ đau, 


bị trọng bệnh, với đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ànanda, 
và nói như sau: "Thưa Tôn giả, lành thay, nêu Tôn 


TỶ KHEO NI 17 


giả đi đên trú xứ của Tỷ-kheo-mi, đi đên Tỷ-kheo-ni 
ây vì lòng từ mân”. 


Tôn giả Ànanda im lặng nhận lời. 


2. Rồi Tôn giả Ànanda, đắp y, cầm y bát, đi đến trú 
xứ Tỷ-kheo-mi. Tỷ-kheo-ni ây thây Tôn giả Ànanda 
từ xa đi đến, sau khi thấy, liên trùm đâu và nằm trên 
SiưỞng. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tỷ- -kheo-m ây, 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. "Sau khi ngôi, Tôn giả 
Ànanda nói với Tỷ-kheo-ni ây: 


3.— 


—= Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y 
cứ vào đô ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ 
vào ái; ái cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, 
y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần phải đoạn tận. 

= Này chị, thân này do dâm dục được tác thành, 
y cứ vào dâm dục; dâm dục, sự phá đồ cây cầu 
được Thế Tôn nói đến. 


4. Này chị, thân này do đồ ăn được tác thành, y cứ 


vào đồ ăn; đồ ăn cần phải đoạn tận. Như vậy, được 
nói đến, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 


TỶ KHEO NI 1S 


-_ Này chị, ở đây, Tỷ-kheo như lý quán sát thọ dụng 
không phải đê vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm 
đẹp mình, mà chỉ để thân nảy được sống lâu, và 
được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, 
đề hỗ trợ Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, ta diệt 
trừ cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ 
mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ồn". 
Vị ấy sau một thời gian, dầu cho y cứ vào đồ ăn, 
vẫn không đăm trước đô ăn. Này chị, thân này do 
đồ ăn được tác thành, y cứ vào đồ ăn; đồ ăn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


5. Này chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào 
át; ái cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đêến, y 
cứ vào øì được nói đến như vậy? 


-_ Ở đây, này chị, 


hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: 


một thời gian, dâu y cứ vào ái, đoạn tận ái. Này 
chị, thân này do ái được tác thành, y cứ vào ái; ái 


TỶ KHEO NI 19 


cân phải đoạn tận. Như vậy, được nói đên, chính 
do duyên này được nói đên. 


6. Này chị, thân này do kiêu mạn được tác thành, y 
cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cán phải đoạn tận. Như 
vậy, được nói đên, y cứ vào øì được nói đên như vậy? 


-_ Ở đây, này chị, 
hoặc ... vô lậu tâm giải thoát, 


tuệ giải thoát”. 

-_ Vị ấy suy nghĩ: "Vậy tại sao ta không như vậy?". 
Vị Ấy, sau một thời gian, dâu y cứ vào kiêu mạn, 
đoạn tận kiêu mạn. Này chị, thân này do kiêu mạn 
được tác thành, y cứ vào kiêu mạn; kiêu mạn cần 
phải đoạn tận. Như vậy, được nói đến, chính do 
duyên này được nói đến. 


17. Này chị, thân này do đâm dục tác thành, dâm dục, 
sự phá đồ cây câu được Thê Tôn nói đên. 


§. Rồi Tý-kheo-ni ấy, từ giường đứng dậy, đắp 
thượng y vào một bên vai, với đâu đảnh lê chân Tôn 
giả Ananda, và thưa với Tôn giả Ananda: 


- Một lỗi con đã vi phạm, thưa Tôn giả, vì ngu đần, 
vì si mê, vì bất thiện. Thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
Ànanda chấp nhận cho tội lỗi này là một tội lỗi để 
con ngăn ngừa trong tương lai! 


TỶ KHEO NI 20 


09. - Thật vậy, này chị, thật sự chị đã phạm tội vì ngu 
đần, vì si mê, vì bất thiện. Chị đã làm như vậy. Này 
chị, vì Chị thấy phạm tội là phạm tội, và như Pháp 
phát lộ, nên chúng tôi chấp nhận tội ấy cho chị. Này 
chị, như vậy Luật của bậc Thánh được tăng trưởng 
khi thấy được phạm tội là phạm tội, và như pháp phát 
lộ để ngăn giữ trong tương lai. 


TỶ KHEO NI Đại 


4 Tương xứng bị rơi vào địa ngục - Kinh 
XAN LẦN - Tăng II, 534 


XAN LẦN - 7ăng II, 534 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-m1 tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


-_ Xan tham về chỗ ở, 

-_ Xan tham về sự giúp đở các gia đình, 

-_ Xan tham về các vật dụng được cúng dường, 
-  Xan tham tán thán, 

-_ Xan tham về pháp. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-m1 tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo-nI tương xứng như vậy được sanh lên cối Trời. 


4. Thê nào là năm? 
-_ Không xan tham về chỗ ở, 
-_ Không xan tham về sự giúp đô các gia đình, 


- Không xan tham vệ các vật dụng được cúng 
dường, 


TỶ KHEO NI 22 


Không xan tham về tán thán, 
Không xan tham về pháp. 


Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-m1 tương xứng như vậy được sanh lên cõi Trời. 


TÁN THÁN - 7ăng II, 534 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, TỷỶ- 
kheo-mi tương xứng như vậy bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


Không suy xét, không thẩm sát, tán thán người 
không đáng được tán thán; 

Không suy xét, không thâm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

Không suy xét, không thâm sát, đặt lòng tin vào 
những chỗ không đáng được tịnh tín; 

Không suy xét, không thâm sát, không đặt lòng 
tin vào những chỗ đáng được tịnh tín; 

Bác bỏ các vật dụng tín thí. 


Do thành tựu năm pháp này, Tỷ-kheo-ni như vậy 
tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


TỶ KHEO NI 23 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-nI tương xứng như vậy được sanh lên cối Trời. 


Thê nào là năm? 


-_ Có suy xét, có thâm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

-_ Có suy xét, có thấm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

- Có suy xét, có thấm sát, không đặt lòng tin vào 
những chỗ không đáng được tịnh tín; 

- Có suy xét, có thâm sát, đặt lòng tin vào những 
chỗ đáng được tịnh tín; 

-_ Không bác bỏ các vật dụng tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo- 
nI như vậy tương xứng được sanh lên cõi Trời. 


GANH TỊ ~ 7ăng II, 536 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 
- Không suy xét, không thâm sát, tán thán người 


không đáng được tán thán; 


TỶ KHEO NI 2/4) 


- Không suy xét, không thâm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

- _ Ganh tỊ; 

-  Xan tham); 

- Bác bỏ các vật dụng tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nm1 như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cõi 
Trời. 


4. Thế nào là năm? 


-_ Có suy xét, có thâm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

-_ Có suy xét, có thấm sát, tán thắn người đáng 
được tán thán; 

- _ Không có ganh tỊ; 

- _ Không có xan tham; 

-_ Không bác bỏ các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cối Trời. 


TRI KIÊN - 7ăng IL, 537 


TỶ KHEO NI 23 


1. - Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


2. Thế nào là năm? 


- Không suy xét, không thâm sát, tán thán người 
không đáng được tán thán; 

- Không suy xét, không thâm sát, không tán thán 
người đáng được tán thán; 

-_ Có tà kiến; 

-_ Có tà tư duy; 

-_ Bác bỏ các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-m1 như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. 


3. Thành tựu năm pháp này, này các Tyỷ-kheo, một 
Tỷ-kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cõi 
Trời. 


Thê nào là năm? 


-_ Có suy xét, có thâm sát, không tán thán người 
không đáng được tán thán; 

-_ Có suy xét, có thầm sát, tán thán người đáng 
được tán thán; 

-_ Có chánh tri kiến; 

-_ Có chánh tư duy; 


TỶ KHEO NI 26 


-_ Không bác bỏ các vật tín thí. 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo-nI như vậy tương xứng được sanh lên cối Trời. 


LỜI NÓI - 7ðng II, 538 


..(Giỗng như kinh số #1 18) ở trên, chỉ có khác trong 
kinh này: tà tinh tấn, tà niệm thế cho tà tri kiến, tà tư 
duy và chánh tinh tấn, chánh niệm thế cho chánh tri 
kiến, chánh tư duy của kinh trước). 


TINH TẤN - 7ăng II, 538 


...(Giống như kinh số #1 18) ở trên, chỉ có khác trong 
kinh này: tà tinh tấn, tà niệm thế cho tà tri kiến, tả tư 
duy và chánh tinh tân, chánh niệm thế cho chánh tri 
kiến, chánh tư duy của kinh trước). 


TỶ KHEO NI 27 


5 Vị chói sáng Tăng chúng - Kinh CHÓI 
SÁNG TĂNG CHÚNG - Tăng I, 562 


CHÓI SÁNG TĂNG CHÚNG - 7ăng I, 562 


% Có bốn hạng người này, này các Tỷ-kheo, thông 
minh, được huấn luyện, không sợ hãi, nghe nhiều, 
trì pháp, thực hành pháp, tùy pháp, chói sáng tăng 
chúng. Thế nào là bốn? 


— Tỷ-kheo, thông minh, được huấn luyện, không 
sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, 
tùy pháp, chói sáng tăng chúng. 

Tỷ-kheo-nI, ... 

— Nam cư SĨ,... 

Nữ cư sĩ, thông minh, được huấn luyện, không 
sợ hãi, nghe nhiều, trì pháp, thực hành pháp, 
tùy pháp, chói sáng tăng chúng. 


Ai là người thông minh 
Là người không sợ hãi 
Lại là người nghe nhiều 
Và cũng hạng trì pháp 
Đổi với chánh diệu pháp 
Thực hành pháp tùy pháp 
Người như vậy được gọi 
VỊ chói sảng tăng chúng 


TỶ KHEO NI 285 


VỊ Tỷ-kheo đu giới 
Tỷ-kheo-ni nghe nhiễu 
Bác cư sĩ tín nam 

Bác cư sĩ tín nữ 

Họ chói sáng Tăng chúng 
Là ảnh sang chúng Tăng. 


TỶ KHEO NI 


29 


6 — Kinh Cái Chốt Trống —- Tương II, 466 


Cái Chốt Trống — 7ương II, 466 
1) Trú ở Sàvatth1. 


2) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, dân chúng Dasàrahà 
có 


3) Khi cái trống Anaka bắt đầu nứt ra, dân chúng 
Dasàrahà đóng vào một cái chốt khác. Cho đến một 
thời gian, này các Tỷý-kheo, cả cái thùng ván của 
trống Anaka biến mất và chỉ còn lại những cái chốt 
tụ tập lại. 


m1... Ắ.Ắmm 
5) Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, 
nghĩa lý thâm diệu, xuât thê gian, liên hệ đên không, 
họ sẽ không nghe khi các kinh ây được thuyết giảng; 
họ sẽ không lóng tai; họ sẽ không an trú chánh trĩ 


tâm, và họ sẽ không nghĩ rằng các pháp ấy cần phải 
học thuộc lòng, cần phải thấu đáo. 


6) Còn những bài kinh nào do các thị sĩ làm, những 


bài thơ với những danh từ hoa mỹ, với những câu 
văn hoa mỹ, thuộc ngoại điên, do các đệ tử thuyêt 


TỶ KHEO NI 30 


giảng, họ sẽ nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng: 
họ sẽ lóng ta1; họ sẽ an trú chánh tri tâm và họ sẽ nghĩ 
rằng, các pháp ấy cần phải học thuộc lòng, cần phải 
học thấu đáo. Như vậy, này các Tỷ-kheo. các kinh do 
Như Lai thuyết, thâm sâu. nghĩa lý thâm diệu, xuất 
thế gian, liên hệ đến không, sẽ đi đến tiêu diệt. 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


TỶ KHEO NI 3l 


gi Kinh Có Rơm — Tương IL, 467 


Có Rơm — 7zơng TT, 467 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Vesàli (Tỳ-xá-ly), Mahàvana 
(Đại Lâm), Kùtàgàrasàlà (Trùng Các giảng đường). 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo”. 


- "Thưa vâng bạch Thế Tôn". 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


3) -Sông trên các gối rơm, này các Tỷ-kheo, là lỗi 
sông hiện nay của dân chúng Licchavi, không phóng 
dật, nhiệt tâm trong nhiệm vụ. AJàtasattu, con bà 
VedehI, vua nước Magadha không có được cơ hội, 
không có được đối tượng (để xâm lăng). 


4) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, dân chúng 
Licchavi trở thành nhu nhược, tay chân mềm mỏng. 
Họ nằm trên những đồ nằm mêm mại. Họ ngủ cho 
đến mặt trời mọc trên những gối bông. Ajàtasattu, 


TỶ KHEO NI 32 


con bà VedehI, vua nước Magadha, sẽ năm được cơ 
hội, sẽ năm được đôi tượng (đê xâm lăng). 


5) Sống trên các gối rơm, này các Tý-kheo, là nếp 
sông hiện nay của các Tỷ-kheo, không phóng dật, 
nhiệt tâm trong các nô lực. 


6) Trong tương lai, này các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo 
sẽ trở thành nhu nhược. tay chân mềm mỏng. Họ 
năm trên những đồ nằm mêm mại. Họ ngủ cho đến 
mặt trời mọc trên những gối bông. 


7) Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học 
tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sông trên những gôi 
rơm, không phóng dật, nhiệt tâm trong nô lực''. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập. 


TỶ KHEO NI 33 


8 Kinh Jantu —- Tương I, 142 


Jantu — Tương L, 142 


1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời một số đông Tỷ-kheo trú ở Kosala (Câu- 
tát-la), trên sườn núi Himavanta (Tuyết sơn), tại một 
cốc nhỏ trong rừng. Họ íự cao, tự mãn, dao động, 
lắm môm lắm miệng, ăn nói huyện thuyên, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tư tán loạn, 
các căn không chế ngự. 


2) Rôi Thiên tử Jantu, vào đêm Bô-tát, ngày răm, đi 
đên các Tỷ-kheo ây, sau khi đên nói lên bài kệ với 
các Tỷ-kheo ây: 


Các Tỷ-kheo thuở xưa, 
Sống thật chơn an lạc, 
Họ thật là đệ tử, 

Bác Đại Giác Cù-đàm. 
Không ham từn món ăn, 
Không ham tìm chổ trú, 


Biết đời là vô thường, 


TỶ KHEO NI 34 


Họ chấm dứt khổ đau. 


Nay tự làm ác hạnh, 


Như thôn trưởng trong làng. 


Họ ăn, ăn ngả gục, 

Thèm khát vật nhà người. 
Con vải chào chúng Tăng, 
Đảnh lễ IHỘI Vài Vị 

Kẻ khác, sống vất vưởng, 
Không chỉ đạo, hướng dẫn. 
Họ giống như thân thể 


Kẻ chết bị quăng bỏ. 


TỶ KHEO NI 


35 


9 Kinh SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 
3 —- Tăng LI, 479 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 3 — 7ăng II, 479 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ- 
kheo, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng, 
sau khi rõ biết, cần phải tinh tân đoạn trừ chúng. Thế 
nào là năm? 


2. Này các Tỷ-kheo, sẽ có những vị Tỷ-kheo trong 
tương lai, thân không tu tập. siới không tu tập. 


tâm không tu tập. tuê không tu tập. DØ thần không 
tu tập, giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 


tu tập, nêu họ thọ đại giới cho các người khác, họ sẽ 
không có thể huấn luyện trong tăng thượng giới, 
trong tăng thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Các 
người ấy sẽ trở thành những người thân không tu tập, 
g1ới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập, giới không tu tập, tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập, họ sẽ thọ đại giới cho các 
người khác, họ không có thể huấn luyện trong tăng 
thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong tăng 


TỶ KHEO NI 36 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai; các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn trừ chúng. 


3. Lại nữa, này các Tỷ- -kheo, các Tỷ- -kheo trong 


ho làm y chỉ sư cho các người khác. Họ không có 
thê huấn luyện trong tăng thượng giới, trong tăng 
thượng tâm, trong tăng thượng tuệ. Những người ấy 
sẽ trở thành những người thân không tu tập, giới 
không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không tu tập. Các 
người ấy, do thân không tu tập, giới không tu tập, 
tầm không tu tập, tuệ không tu tập, lại làm y chỉ sư 
cho những người khác, họ không có thể huân luyện 
trong tăng thượng giới, trong tăng thượng tâm, trong 
tăng thượng tuệ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, do Pháp 
ô nhiễm, nên Luật bị ô nhiễm. Do Luật ô nhiễm, nên 
Pháp bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sự sợ hãi thứ hai về tương 


lai, nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai, các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 


TỶ KHEO NI S: 


Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thây cần phải tỉnh tấn 
đê đoạn trừ chúng. 


4. Lại nữa, này các lTỷ-kheo, các ly-kheo ífrong 
tương lai sẽ trở thành những người thân không tu tập. 
giới không tu tập, tâm không tu tập. tuệ không tu tập. 
Do thân không tu tập. giới không tu tập, tâm không 
tu tập, tuệ không tu tập. khi họ thuyết về Thắng 
pháp hay về Quảng thuyết (Trí siải luận). họ rơi 
vào hắc pháp. không có thể giác ngộ rõ ràng. Này 
các Tỷ-kheo, đây là do ô nhiễm Pháp, nên sanh ô 
nhiễm Luật; do ô nhiễm Luật, nên sanh ô nhiễm 
Pháp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai, các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tỉnh tấn để 
đoạn tận chúng. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
trong tương lai thân không tu tập. giới không tu tập. 
tâm không tu tập. tuệ không tu tập. Do thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập. tuệ không 
tu tập, đối với các kinh tang do Như Lai tuyên 
thuyết, thầm sâu. Ý nghĩa sâu kín. siêu thế, liên hệ 
đến không, khi các kinh Ấy được thuyết giảng, họ 
không có nghe, họ không có lăng tai, họ không an 


TỶ KHEO NI 38 


trú tâm liễu giải, họ không nghĩ rằng các kinh ấy cần 
phải học tập, cần phải học thuộc lòng. Còn những 
kinh điển do các thi sĩ làm, những bài thi, với những 
chữ văn hoa, với những câu văn hoa, thuộc ngoại 
điển do các đệ tử thuyết, trong khi các kinh ấy được 
thuyết giảng, họ sẽ lắng nghe, họ sẽ lóng tai, họ an 
trú tâm liễu giải. Các pháp ấy, họ sẽ nghĩ cần phải 
học tập, cần phải học thuộc lòng. Này các Tỷ-kheo, 
đây là do Pháp ô nhiễm, nên Luật ô nhiễm; do Luật 
ô nhiễm, nên Pháp ô nhiễm. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 
nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương 
lai, các Thây cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau 
khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tấn để 
đoạn tận sợ hãi ây. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Tỷ-kheo 
tronø tương lai không tu tậ không tu tậ 
không tu tậ không tu tập. Do thân không tu 
tập. giới không tu tập, tâm không tu tập, tuệ không 
tu tập nên các trưởng lão TỶ-kheo sẽ sống đây đủ. 
biếng nhác dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh 
nặng viên ly, không có hăng hái tính tần để chứng 
đạt những øì chưa chứng đạt, đề chứng đắc những gì 


chưa chứng đặc, đê chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ. Và quân chúng về sau sẽ đi theo tà kiên của họ. 


TỶ KHEO NI 309 


Họ sẽ trở thành những người sống đây đủ, biếng 
nhác, dẫn đâu trong thôi đọa, từ bỏ gánh nặng, viễn 
ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì 
chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Như 
vậy, này các Tý-kheo, do nhiễm ô về Pháp, đưa đến 
nhiễm ô về Luật; do nhiễm ô về Luật, đưa đến nhiễm 
ô về Pháp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai, các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tính tấn đề đoạn 
tận sợ hãi ây. 


Này các Tỷ-kheo, năm sợ hãi về tương lai này, nay 
chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong tương lai. 
Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. Sau khi 
hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tần đề đoạn 
tận sự sợ hãi ẫy. 


TỶ KHEO NI 40 


10 Kinh SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 
4 - Tăng II, 484 


SỢ HÃI TRONG TƯƠNG LAI 4-— Tăng II, 484 


1. - Có năm sợ hãi về tương lai này, 


2. Này các Ty-kheo, các Tỷ-kheo trong tương lai 
sẽ tham muốn các Y tốt đẹp. Do họ tham muốn các 
y tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ các y nhặt nơi đồng rác, họ sẽ 
từ bỏ các khu rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ 
xa văng, họ sẽ đi đến các làng, thị trần, kinh đô vua 
chúa và sống tại các chỗ â ây. Vì nhân y áo, họ sẽ rơi 
vào những hành vi tầm cầu không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ nhất về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, cần phải tinh tấn đề đoạn 
trừ sợ hãi ấy. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những TỶ-kheo trong 
tương lai sẽ tham muôn các đô ăn khât thực ngon 


TỶ KHEO NI 41 


lành. Do họ tham muốn các đồ ăn khất thực ngon 
lành, họ sẽ từ bỏ nếp sông khất thực, từ bỏ các khu 
rừng, các vùng cao nguyên, các trú xứ xa văng. Họ 
sẽ đi vào các làng, thị trần, kinh đô của vua và sinh 
sống tại đấy, tìm cầu các món ăn thượng vị, như với 
đầu lưỡi. Do nhân đồ ăn khất thực, họ sẽ rơi vào 
nhiều hành động tầm câu không thích hợp. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ hai về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai... đề đoạn trừ sợ hãi ây. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, những 1ý-kheo trong 
tương lai sẽ tham muôn sàng tọa tốt đẹp. Do họ 
tham muốn các sàng tọa tốt đẹp, họ sẽ từ bỏ nếp sống 
dưới gốc cây, họ sẽ từ bỏ các khu rừng, các vùng cao 
nguyên, các trú xứ xa văng. Họ sẽ đi vào các làng, 
thị trần, kinh đô của vua và sinh sỗn stại đấy. Vì nhân 
sàng tọa, họ sẽ rơi vào nhiều hành động tầm cầu 
không thích hợp. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ ba về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai... đề đoạn trừ sợ hãi ây. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Yý-kheo 


trong tương lai sẽ sông liên hệ với Iý-kheo-ni. các 
chánh học nữ. các Sa-di-ni. Khi sông liên hệ với 


TỶ KHEO NI 42 


Tỷ-kheo-nI, chánh học nữ, Sa-dI-ni, này các Tỷ- 
kheo, được chờ đợi là: Họ sẽ không thích thú sống 
Phạm hạnh, hay họ sẽ rơi vào một trong những tội 
lỗi ô nhiễm, sẽ từ bỏ học pháp và trở lui lại đời sống 
thế tục. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sợ hãi thứ tư về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi... để đoạn trừ sợ hãi ấy. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, sẽ có những Yý-kheo 
tronsg tương lai sông liên hệ với các người có hệ 
lụy đến khu vườn, với các Sa-di. Khi sông liên hệ 
với các người có hệ lụy đến khu vườn và với các Sa- 
đi, này các Tỷ-kheo, được chờ đợi là họ sẽ sống và 
tận hưởng các vật liệu cất chứa, và họ sẽ làm các thô 
tướng đối với đất đai và đối với các sản phẩm trồng 
trọt. 


Này các Tý-kheo, đây là sợ hãi thứ năm về tương lai, 
hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thầy cần phải hoàn toàn rõ biết chúng. 
Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thầy cần phải tinh tần 
đề đoạn tận sự sợ hãi ây. 


Năm sự sợ hãi về tương lai này, này các Tỷ-kheo, 


hiện nay chưa sanh khởi, nhưng sẽ sanh khởi trong 
tương lai. Các Thây cần phải hoàn toàn rõ biệt chúng. 


TỶ KHEO NI 43 


Sau khi hoàn toàn rõ biết, các Thây cần phải tinh tấn 
đê đoạn tận những sợ hãi ây. 


TỶ KHEO NI 44 


11 Có dư y và không có dư y - Kinh 
TISSA - Tăng IHI, 379 


TISSA —7ãng II, 379 
1. Như vây tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại 
núi Gijjihakuta (Linh Thứu). Bấy giờ có hai Thiên 
nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng 
chói sáng toàn vùng GIjjihakuta, đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Sau khi 
đứng một bên, một Thiên nhân bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tý-kheo-ni này được giải 
thoát. 


Thiên nhân khác bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này khéo giải 
thoát, không có dư y. 


Các Thiên nhân ấy nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp 
nhận. Rồi các Thiên nhân ấy, sau khi được biết: "Bậc 
Đạo Sư đã chấp nhận", đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế 
Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, bảo các Tỷ-kheo: 


TỶ KHEO NI 45 


- Đêm này, này các Tỷ-kheo, có hai Thiên nhân sau 
khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thăng chói 
sáng toàn vùng Gijjihakuta, đi đến Ta, sau khi đến, 
đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, 
một Thiên nhân bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, những 
Tỷ-kheo-nI này được giải thoát". Thiên nhân khác 
bạch với Ta: "bạch Thế Tôn, những Tỷ-kheo-ni này 
khéo giải thoát, không có dư y”. Này các Tỷ-kheo, 
các Thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
các Thiên nhân ây đảnh lễ Ta, thân bên hữu hướng 
về Ta, rồi biễn mất tại chỗ. 


2. Lúc bây giờ, Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi không 
xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi Tôn giả Mahàmoggallàna 
suy nghĩ như sau: "Những Thiên nhân nào có trí như 
sau: "Có dư y là có dư y" hay "không có dư y là 


1††† 


không có dư y"". 


Lúc bấy giờ, 


Tại 
đây, họ được biết vị ây là Phạm thiên T1ssa, có đại 
thân lực, có đạt uy lực. 


Rồi Tôn giả Mahàmogøsallàna, như người lực sĩ duỗi 
cánh đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra; 
cũng vậy, biến mất ở Gijjihakuta và hiện ra ở Phạm 
thiên giới ấy. Phạm thiên Tissa thấy Tôn giả 


TỶ KHEO NI 46 


Mahàmogsallàna từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 
với Tôn giả Mahàmogsallàna: 


- Hiền giả Moggallàna, hãy đến đây! Thiện lai Hiền 
giả Moggallànal Đã lâu, Hiền giả Moggallàna mới 
tạo cơ hội này, tức là đến đây. Hãy ngôi, Hiền giả 
Mogsgallàna, đây là chỗ ngôi đã soạn sẵn! 


Tôn giả Mahàmoggallàna ngồi xuống trên chỗ đã 
soạn sẵn. Phạm thiên Tissa đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmogsallàna rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với Phạm thiên Tissa đang 
ngôi xuống một bên: 


- Những Thiên nhân nào có trí như sau: "Có dự y là 
có dự y" hay “không có dự y là không có dự y”? 


- Thưa Hiền giả Moggallàna, Phạm chúng thiên có 
trí như sau: "Có dư y là có dư y” hay "không có dư y 
là không có dư y". 


- Này Tissa, có phải tất cả chư Thiên ở Phạm chúng 
thiên đêu có trí như vậy: "Có dự y là có dư y” hay 
"không có dư y là không có dự y”? 


3. - Thưa Hiển giả, 


: "Có dư y là có 
dư y" hay "không có dư y là không có dư y". 


TỶ KHEO NI 47 


~> Thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên băng lòng với tuổi thọ 
Phạm thiên, bằng lòng với dung sắc Phạm thiên, 
với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng Phạm thiên, 
VỚI My quyền Phạm thiên, không nhự thật rõ biết 
sự xuất lv cao hơn trạng thái ấy. Những vị ây 
không có trí như sau: "Có dư y là có dư y" hay 
"không có dư y là không có dư y". 
>> Và thưa Hiền giả Moggallàna, những Thiên nhân 
nào ở Phạm chúng thiên, k/ông bằng lòng với tuổi 
thọ Phạm thiên, không bằng lòng với dung sắc 
Phạm thiên, với an lạc Phạm thiên, với danh tiếng 
Phạm thiên, với uy quyên Phạm thiên, như thật rõ 
biết sự xuất lv cao hơn trang thái ấy; những vị ấy 
có trí như sau: "Có dư y là có dư y” hay "không 
có dư y là không có dư y". 


4. Ở đây, thưa Hiền giả Mogsallàna, Tý-kheo được 
giải thoát cả hai phần. Chư Thiên ấy biết về vị ấy như 
sau: “Tôn giả này được giải thoát cả hai phần". Khi 
thân còn tôn tại, các Thiên nhân và loài Người không 
thây được vị ây. Như vậy, thưa Hiền giả Mogsallàna, 
các Thiên nhân ấy, có trí như sau: "Không có dư y là 
không có dư y". 


5. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Mo ggallàna, Iÿ-kheo 
được tuệ giải thoát, chư Thiên ây biệt vê vị ây như 


TỶ KHEO NI 48 


sau: “Tôn giả này được tuệ giải thoái". Khi thân còn 
tồn tại, các Thiên nhân và loài Người thấy được vị 
ây. Khi thân hoại, các Thiên nhân và loài Người 
không thấy được vị ấy. Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: 
"Không có dư y là không có dư y". 


6. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Ty-kheo 
thân chứng, chư Thiên ấy biết về vị ây như sau: “Tôn 
giả này là vị thân chứng. Rất có thể Tôn giả này, do 
sử dụng các sàng tọa thích đáng, do thân cận các 
thiện băng hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay 
trong hiện tại, tự mình với thăng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an tru võ thượng cứu cánh Phạm hạnh, 
mà các thiện nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Như vậy, 
thưa Hiền giả Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí 
như sau: "Có dư y là có dư y”. 


7. Nhưng ở đây, thưa Hiền giả Moggallàna, Tỷ-kheo 
kiến chí... tín giải thoát... tùy pháp hành. Chư Thiên 
ây biết về vị ấy như sau: "Tôn giả này là vị tùy pháp 
hành. Rất có thể Tôn giả này, do sử dụng các sàng 
tọa thích đảng, do thân cận các thiện bằng hữu, do 
chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện tại tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh, mà các thiện nam tử vì 


TỶ KHEO NI 49 


mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Như vậy, thưa Hiền giả 
Mogsgallàna, các Thiên nhân ấy có trí như sau: "Hay 
trong các vị có dư y, vị ây là vị có dư y'. 


§. Rồi Tôn giả Moggallàna hoan hý tín thọ lời nói 
của Phạm thiên Tissa. Như một người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi 
ra; cũng vậy, Tôn giả biến mất ở Phạm thiên giới, 
hiện ra ở núi Gijjihakùtaa. Rồi Tôn giả, 
Mahàmogøsallàna đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Mahàmogsallàna, đem câu chuyện nói 
với Phạm thiên Tissa như thế nào, tường thuật hết tất 
cả cho Thế Tôn nghe. 


- Nhưng này Moggallàna, Phạm thiên Tissa không 
nói cho Tháy vê hạng người vô tướng trú thứ bảy. 


- Bạch Thế Tôn, nay là thời, bạch Thiện Thệ, nay là 
thời đê Thê Tôn nói về người trú vô tướng thứ bảy. 
Sau khi nghe Thê Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

- Này Mogsallàna, hãy lắng nghe. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


TỶ KHEO NI 50 


Tôn giả Mahàmoggallàna vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


9. - Ở đây, này Moggallảna, Tỷ-kheo không tác ý tất 
cả tướng. chứng đạt vô tướng tâm định và an trú. 
Các Thiên nhân ấy biết về vị ấy như sau: “Tôn giả 
này, do không tác ý tất cả tướng, chứng đạt và an trú 
vô tướng tâm định. Rất có thể Tôn giả này do sử dụng 
các sàng tọa thích đáng, do thân cận các thiện bằng 
hữu, do chế ngự các căn, vị ấy có thể ngay trong hiện 
tại tự mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an 
tru vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà các thiện 
nam tử vì mục đích ấy chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia định" Như: vậy, này 
Moggallàna, các Thiên nhân ấy có trí ấy như sau: 
"Có dư y là có dư y"”. 


TỶ KHEO NI 51 


12 Giải thích - 8 Kính pháp - Kinh 
MAHÀPAJÀPATÌ GOTAMÌ - Tăng 
HI, 649 


MAHÀPAJÀPATÌ GOTAMÌ — 7ăng II, 649 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rồi Mahàpajàpat 
Gotami đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, Mahàpajàpatì 
Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Thôi vừa TÔI, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


2. Lần thứ hai, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 
- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất 


gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


TỶ KHEO NI sSì2 


- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


3. Lần thứ ba, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn: 


- Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu nữ nhân được xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


- Thôi vừa rồi, này Gotamì, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


4. Rồi Thế Tôn, sau khi ở Kapilavatthu cho đến khi 
vừa ý, rôi ra đi đên Vesàli, tiêp tục bộ hành rôi đên 
VesàlI. 


Ơ đây, Thê Tôn ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở ngôi nhà có 
nóc nhọn. Rồi MahàpaJàpati Gotamì. với tóc cạo 
sạch. đặp áo cà-sa. cùng với nhiêu nữ nhân Sàkya ra 


TỶ KHEO NI 53 


đi đên Vesàli, tiêp tục bộ hành và đên Vesàli, tại Đại 
Lâm, ở ngôi nhà có nóc nhọn. 


Rồi Mahàpajàpatì Gotamì, với chân bị sưng. tay chân 


lắm bui khổ đau. sầu muộn. nước mắt đây mặt. khóc 


than, đứng ngoài cửa chính. Tôn giả Ànanda thấy 
Mahàpajàpatì Gotamì với chân bị sưng, tay chân lắm 


bụi khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc than, 
đứng ngoài cửa chính, thấy vậy liền nói với 
MahàpaJàpati Gotamì: 


- Thưa Gotami, vì sao lại đứng ở cửa với chân bị 
sưng, tay chân lâm bụi khô đau, sâu muộn, nước mặt 
đây mặt, khóc than như vậy? 


- Thưa Tôn giả Ànanda, vì rằng Thế Tôn không chấp 
nhận cho nữ nhân xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai tuyên 
thuyết. 


5. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lê 'Thê Tôn rồi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông 
một bên, Tôn giả Ananda bạch Thê Tôn: 


TỶ KHEO NI 54 


- Bạch Thế Tôn, có MahàpaJàpati Gotamì với chân 
bị sưng, tay chân lắm bụi khô đau, sầằu muộn, nước 
mắt đây mặt, khóc than đứng ở ngoài cửa nói rằng: " 
Thế Tôn không chấp nhận cho nữ nhân xuất ø1a, tỪ 
bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng". Lành thay! Bạch Thế Tôn, 
nếu nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng. 


- Thôi vừa TÔI, này Ànanda, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba, Tôn giả Ànanda bạch Thế 
Tôn: 


- Lành thay! Bạch Thế Tôn, nêu Thế Tôn cho phép 
nữ nhân được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyệt giảng. 


- Thôi vừa TÔI, này Ànanda, chớ có ưa thích nữ nhân 
được xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình 
trong Pháp và Luật do Như Lai thuyêt giảng. 


6. 


TỶ KHEO NI 55 


Rồi Tôn giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, không biết nữ nhân sau khi xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong Pháp và 
Luật do Như Lai thuyết giảng, có thể chứng được Dự 
lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả 
không ? 


- Này Ànanda, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai 
thuyẾt giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu 
quả, Nhất lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. 


- Bạch Thế Tôn, sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình trong Pháp và Luật do Như Lai thuyết 
giảng, nữ nhân có thể chứng được Dự lưu quả, Nhất 
lai quả, Bất lai quả hay A-la-hán quả. 


TỶ KHEO NI 56 


7. - Này Ànanda, nêu Mahàpajàpafì Gotamì chấp 
nhận tám kính pháp, thời Gotamì có thê được thọ cụ 
túc gIới: 


lạ 


+, 


hỗ 


TỶ KHEO NI 


Dầu cho tho đại GIỚI HỘI trăm năm, một TY- 
kheo nỉ đối với một TỶ-kheo mới tho đại giới 
{rong môt ngày cũng phải đánh lễ đựng dáy, 
chắp tay, xử sự đúng pháp. Pháp này sau khi 
cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho 
đến trọn đời không được vượt qua. 


.- Tỷ kheo ni không có thê an cư mùa mưa tại chô 


không có Tỷ kheo. Pháp này sau khi cung kính, 
tôn trọng, đảnh lê, cúng dường, cho đên trọn 
đời không được vượt qua. 


. Nửa tháng một lần, TỷẺ-kheo-Hi cần phải thính 


chúng Tý-kheo hỏi ngày trai giới và đến để 
thuyết giới. Pháp này, sau khi cung kính, tôn 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. 

Sau khi an cư mùa mưa xong, Tỷ-kheo-ni cần 
phải làm lễ Tự tứ trước hai Tăng chúng về ba 
vấn để được thấy, được nghe và nghỉ. Pháp 
này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 
TỶ-kheo-nl phạm trong tôi phải hành pháp 
pakkhamànattam (man-na-đoa) cho đến nửa 
tháng. Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, 


đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không 
được vượt qua. 

6. Sau khi học tập sáu pháp trong hai năm, phải 
đến xin tho cụ túc giới trước hai Tăng chúng. 
Pháp này, sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không được 
vượt qua. 

7. Không vì duyên cớ gì một Tỷ-kheo-ni có thể 
măng nhiếc. chỉ trích một Tỷ-kheo. Pháp này, 
sau khi cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, cho đến trọn đời không được vượt qua. 

$. Này Ànanda, bắt đâu từ hôm nay. có sự giáo 
giới phê bình giữa các Tỷ-kheo về Tỷ-kheo-ni, 
không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ- 
kheo-ni về các Tý-kheo. Pháp này, sau khi cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến 
trọn đời không được vượt qua. 


Này Ànanda, nếu Mahàpajàpatì Gotamì chấp nhận 
tám kính pháp này, thời cho phép MahàpaJàpatì 
GŒofaml được thọ cụ túc giới. 


8. Rồi Tôn giả Ànanda, sau khi học từ Thế Tôn tám 
trọng pháp này, rôi đi đên MahàpaJàpatì Gotamì, sau 
khi đên, nói với MahàpaJàpatì Gotamì: 

- Nếu Mahàpajàpat Gotamì chấp nhận tám kính 


pháp này, thời Gotamì sẽ được thọ cụ túc gIới: "Dầu 


TỶ KHEO NI 58 


cho thọ đại giới một trăm năm, một Tỷ-kheo-n1 ... 
không có sự giáo giới phê bình giữa các Tỷ-kheo-ni 
về các Tý-kheo. Pháp này, sau khi cung kính, tông 
trọng, đảnh lễ, cúng dường, cho đến trọn đời không 
được vượt qua". Nếu Gotamì chấp nhận tám trọng 
pháp này, thời Gotamì sẽ được thọ cụ túc giới. 


- Thưa Tôn giả Ananda, ví như một người đàn bà hay 
một người đàn ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ra trang 
sức, sau khi gội đấu xong, sau khi được một vòng 
hoa sen xanh hay một vòng vũ quỷ hoa, hay một vòng 
thiên tư hoa (hay cự thắng hoa) dùng hai tay cẩm lấy 
vòng hoa ấy và đặt lên đỉnh đâu. Cũng vậy, thưa Tôn 
giả, tôi xin chấp nhận tám kinh pháp này, cho đến 
trọn đời không có Vượt qua. 


9. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn 
giả Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Mahàpajảpatì Gotamì đã chấp nhận 
tám kính pháp này, cho đên trọn đời không có vượt 
qua. 


- Này Ananda, nêu nữ nhán không được xuát gia, từ 


bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật 
do Như Lai thuyết giảng, thời này Ananda, Phạm 


TỶ KHEO NI 59 


hạnh được an trú lâu đài, và điệu pháp được tôn tại 
đên tuột ngàn năm. 


Vì rằng, này Ànanda, nữ nhân được xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật 
này, nay này Ànanda, Phạm hạnh sẽ không được an 
trú lâu dài, thời này Ànanda, điệu pháp được tôn tại 
HĂM fFĂHm HĂM. 


Ví như, này Ảnanda, những gia đình có, nhiêu phụ 
nữ, II đàn ông, thời những gia đình ấy rất dễ bị các 
đạo tặc, trộm cấp. não hại. Cững vậy, này Ànanda, 
nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình trong Pháp và Luật này, nên Phạm hạnh sẽ 
không được an trú lâu dài. 


Vĩ như, này Ànanda, khi nào một chứng bệnh được 
tên là "trăng như xương" rơi vào một ruộng lúa đã 
chín, thời ruộng lúa ấy không có an trú lâu dài. Cũng 
vậy, này Ànanda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình trong Pháp và Luật 
này, thời Phạm hạnh này không có an trú lâu đài. 


Vĩ như, này Ảnanda, khi nào một chứng bệnh được 
tên là “đỏ sét” rơi vào một ruộng mía đã chín, thời 
ruộng mía ấy không có an trú lâu dài. Cũng vậy, này 
Ànanda, khi nào nữ nhân được xuất gia, từ bỏ gia 


TỶ KHEO NI 60 


đình, sống không gia đình trong Pháp và Luật này, 
thời Phạm hạnh này không được an trú lâu dài. 


Vi như, này Ảnanda, một người vì nghĩ đến tương 
lai, xây dựng bờ đê cho một hô nước lớn để nước 
không thể chảy qua. Cũng vậy, này Ảnanda, vì nghĩ 
đến tương lai, Ta mới ban hành tám kính pháp này, 
cho các Tỷ-kheo-ni cho đến trọn đời không vượt 
qua. 


TỶ KHEO NI 61 


13 Gương tu tập - Kinh HY CÂU - Tăng 
I, 163 


HY CÂU - 7ðng L, 163 

1.- Tỷ-kheo có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy cầu như sau: 

"Mong rằng ta sẽ như Sàripufta và Moggallàna". 
Đây là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đô đo lường 
đôi với các đệ tử Tỷ-kheo của Ta, tức là SàrIputta và 
Mogøsallàna. 

2. Tỷ-kheo-ni có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy 
câu một cách chơn chánh, sẽ hy câu như sau: 

"Mong rằng ta sẽ như Tỷ-kheo-ni Khemà và 
Uppalavanna”. Đây là cán cần, này các Tỷ-kheo, 
đây là đô đo lường đôi với các đệ tử Tỷ-kheo-nI của 
Ta, tức là Tỷ-kheo-ni Khemà và Uppalavannà. 

3. Cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu một 
cách chơn chánh, sẽ hy câu như sau: 

"Mong rằng ta sẽ như gia chủ Cita và Hatthaka ở 
Alavì”. Đầy là cán cân, này các Tỷ-kheo, đây là đô 
đo lường đôi với các đệ tử cư sĩ của Ta, tức là gia 
chủ Citta và Hatthaka ở Alavì. 

4. Nữ cư sĩ có tín tâm, này các Tỷ-kheo, nếu hy cầu 
một cách chơn chánh, sẽ hy câu như sau: 


TỶ KHEO NI 62 


"Mong rằng ta sẽ như nữ cư sĩ Khujjuffarà và 
Velukantakuyà, mẹ của Nanda”. Đầy là cán cân, này 
các Tý-kheo, đây là đồ đo lường đối với các đệ tử nữ 
cư sĩ của Ta, tức là nữ cư sĩ Khuljuttarà và 
Velukantakriyà, mẹ của Nanda. 


5. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 
vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ 
trí quở trách và tạo nên nhiễu vô phước. Thế nào là 
hai? 

- Không có suy tư, không thâm sát, tán thán 
người không xứng đáng được tán thán, và chỉ 
trích người xứng đáng được tán thán. 

Do thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 

vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 

như một vật bị mất sốc, bị thương tích, phạm tội, bị 

kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. 

= Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc 
Hiền trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử 
sự không như một vật mất gốc, không bị thương 
tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và 
tạo nên nhiều phước đức. Thế nào là hai? 


TỶ KHEO NI 63 


- Sau khi suy tư và thâm sát, tán thán người đáng 
được tán thán, và chỉ trích người đáng bị chỉ 
trích. 

Do thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc Hiền 
trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử sự không 
như vật mất gốc, không bị thương tích, không phạm 
tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước 
đức. 


6. Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, kẻ ngụ, 
vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 
như một vật mất gốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ 
trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. Thế nào là 
hai? 


-_ Không suy tư, không thẩm sát, tự cảm thấy tin 
tưởng đối với những chỗ không đáng tin tưởng, 
tự cảm thấy không tin tưởng đôi với những chỗ 
đáng tin tưởng. 

Do thành tựu hai pháp này, này các Tỷ-kheo, kẻ ngu, 

vụng về, không phải bậc Chân nhân, tự mình xử sự 

như một vật mất sốc, bị thương tích, phạm tội, bị kẻ 

trí quở trách và tạo nên nhiều vô phước. 

= Thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc 
Hiền trí, khôn khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử 
sự không như một vật mất sốc, không bị thương 


TỶ KHEO NI 64 


tích, không phạm tội, không bị kẻ trí quở trách và 
tạo nên nhiêu phước đức. Thê nào là hai? 


- Sau khi suy tư và thấm sát, tự cảm thấy tin 
tưởng đôi với những chỗ đáng tin tưởng, và tự 
cảm thây không tin tưởng đối với những chỗ 
không đáng tin tưởng. 

Do thành tựu hai pháp, này các Tỷ-kheo, bậc hiền trí, 
khôn khéo, bậc Chân nhân, tự mình xử sự không như 
một vật mất gốc, không bị thương tích, không phạm 
tội, không bị kẻ trí quở trách và tạo nên nhiều phước 
đức. 


7.Do tà hạnh đối với hai (hạng người) kẻ ngu, vụng 
vê ... nhiêu vô phước. Đôi với hai hạng người nào? 
¬ Với mẹ và với cha. Do tà hạnh đôi với hai 
(hạng người) này, kẻ ngu, vụng vê ... nhiêu vô 
phước. 
$* Do chánh hạnh đói với hai (hạng người), bậc hiền 
trí ... nhiêu phước đức. Đôi với hai hạng người 
nào? 
~. Với mẹ và với cha. Do chánh hạnh đôi với hai 
(hạng người!) này, bậc hiên trí... nhiêu phước 
đức. 


TỶ KHEO NI 65 


„ .Do tà hạnh đối với hai (hạng người) kẻ ngu, vụng 
.. nhiều vô phước. Đối với hai hạng người nào? 


~_ Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do tà 
hạnh đôi với hai (hạng người) này, kẻ ngu, 
vụng về ... nhiêu vô phước. 

‹* Do chánh hạnh đối với hai (hạng người), bậc hiền 
trí ... tạo nên nhiều phước đức. Đối với hai hạng 
người nào? 

- Với Như Lai và với đệ tử của Như Lai. Do 
chánh hạnh đôi với hai (hạng người) này, bậc 
hiên trí ... tạo nên nhiêu phước đức. 

9. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thé nào là hai? 
-_ Thanh tịnh tự tâm 
-_ Và không chấp thủ một cái gì ở đời. 

Những pháp này, này các Ty-kheo, là hai pháp. 

10. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là 

hai? 

- Phẫn nộ và hiềm hận. Những pháp này, là hai 
pháp. 

11. Này các Tỷ-kheo, có hai pháp này. Thế nào là 

hai? 


TỶ KHEO NI 66 


- Nhiếp phục phẫn nộ và nhiếp phục hiềm hận. 
Những pháp này, là hai pháp. 


TỶ KHEO NI 67 


14 Gương tu tập - Kinh MONG CÂU — 
Tăng LH, 128 


MONG CÂU - 7ăng II, 128 


1.- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong ra 
sẽ được như Sàniputta, Moggallàna”. Này các Tỷ- 
kheo, 
kheo của ta, tức là Sàriputta, Mogøgallàna. 


2. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni có lòng tin, nếu 
chơn chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: 
“Mong ta sẽ được nhự Khema và Tỷ-kheo-mi 
Uppalavanna “. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là 
đồ để đo lường các đệ tử Tỷ-kheo-ni của ta, tức là 
Khema và Uppalavannà. 


3. Này các Ty-kheo, nam cư sĩ có lòng tin, nếu chơn 
chánh mong câu, hãy mong câu như sau: “Mong f4 
sẽ được như gia chủ Ca, và Hafthaka người 
Alavì”. Này các Tỷ-kheo, họ là cán cân, là đồ để đo 
lường các đệ tử nam cư sĩ của ta, tức là gia chủ Citta 
và Hatthaka người Alavì. 


4. Này các Iỷý-kheo, nữ cư sĩ c có lòng tin, nêu chơn 
chánh mong câu, hãy mong cầu như sau: “Mong f4 


TỶ KHEO NI 68 


Sẽ được như nữ cư sĩ KhuJJuttarà và Velukantaki, 
mẹ của Nandà”. Này các Tỷ-kheo, 

của fa, tức là nữ cư 
sĩ KhuJjuttarà và VelukantakI, mẹ của Nandà. 


TỶ KHEO NI 69 


15 Kinh AI GIÁO GIỚI - Tăng III, 658 


AI GIÁO GIỚI — 7ăng II, 658 (cần hỏi lại??? thiếu 
I pháp) 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Đại Lâm, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Tôn giả Ànanda. đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi 
xuống một bên.. Ngôi xuống một bên, Tôn giả 
Ànanda bạch Thế Tôn: 


- Thành tựu bao nhiêu pháp, bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo 
nên được cháp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo- 
Hi? 


2. Ở đây, này Ànanda, Tỷ-kheo có: 


I1. Có giới đức, sống được chế ngự VỚI sự chế ngự 
của giới bốn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy 
sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và 
học tập trong các pháp. 

2. Vị ấy nghe nhiều, thọ trì điều đã được nghe. 
Những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, nghĩa lý văn cú cụ túc, đề cao đời sống 


TỶ KHEO NI 70 


Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, những 
pháp ấy, vị ấy đã được nghe nhiều, đã nắm giữ, 
đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý quan 
sát, khéo thể nhập chánh kiến. 

3. Đối với vị ấy, hai giới bốn Pàtimokkha được 
khéo trao truyền lại một cách rộng rãi, khéo 
phân tích, khéo thông hiểu, khéo quyết định 
thành sutta (ngôn ngữ) và thành âm vận. 

4. Vị ấy có một giọng nói dễ nghe, phát âm tốt, 
lời nói tao nhã, phát ngôn không bập bẹ, giải 
thích nghĩa lý minh xác. 

5. Vị ây có khả năng thuyết giảng pháp thoại cho 
chúng Tỷ-kheo-ni, khích lệ, phẫn khởi, làm cho 
hoan hỷ, được phần lớn các Tỷ-kheo-ni ái mộ, 
thích ý. 

6. Trước khi y chỉ Thế Tôn, xuất gia, đắp áo cà- 
Sa, VỊ ây không có phạm trọng tội nào. 

7. Được hai mươi tuổi an cư hay hơn hai mươi 
tuôi an cư. 


Thành tựu tám pháp này, này Ànanda, vị Tỷ-kheo 
được châp nhận là vị giáo giới cho các Tỷ-kheo-n1. 


TỶ KHEO NI 7] 


16 Kinh MẸ VÀ CON - Tăng II, 414 


MẸ VÀ CON - 7ăng II, 414 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi tại Jetavana, khu 
vườn ông Anàthapindika. 


Lúc bấy giờ, tại Sàvatthi, cả hai mẹ và con đều an cư 
vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ-kheo-m, họ 
thưởng xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên 
muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muôn 
thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau, nÊn có sự 
hiên hệ. Do có sự hiên hệ, nên có sự thân mật. Do có 
sự thân mật, nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông 
bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào 
thông dâm với nhau. 


2. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngôi 
xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, tại Sàvatthi, cả hai mẹ con 
cùng an cư vào mùa mưa, nhân danh Tỷ-kheo và Tỷ- 
kheo-ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau, mẹ 
thường xuyên muôn thấy mặt con và con cũng 
thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ thường 
xuyên thây nhau, nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ, 


TỶ KHEO NI 72 


nên có sự thân mật. Do có thân mật, nên có sự sa ngã. 
Với tầm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liêu sự 
yêu đuôi, họ rơi vào thông dâm với nhau. 


3.- Sao, này các Tý-kheo, kẻ ngư sĩ này lại nghĩ rằng: 
"Mẹ không tham đăm con, hay con không tham đăm 
mẹ”? 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một sắc nào khác 
lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê ly như vậy, 
trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như 
vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các khổ ách, tức là, 
này các Tỷ-kheo, sắc đẹp của nữ nhân. 


Và này các Tỷ-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyễn, tham đắm, say đắm, say mê, sắc đẹp của 
nữ nhân, chúng sẽ sâu ưu lâu dài, vì bị rơi vào uy 
lực nữ sắc. 


Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một tiếng nào 
khác... một hương nào khác... một vị nào khác... một 
xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp để như vậy, mê 
ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, 
chướng ngại như vậy cho sự đạt đến an ồn khỏi các 
khổ ách, tức là, này các Tỷ-kheo, cảm xúc của nữ 
nhân. 


TỶ KHEO NI 73 


Và này các Tỷý-kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, 
tham luyến, tham đắm, say đăm, say mê cảm xúc nữ 
nhân, chúng sẽ bị sâu ưu lâu đài, vì bị rơi vào uy lực 
của nữ xúc. Nữ nhân, khi đang đi, sẽ đứng lại đề 
chinh phục tâm người đàn ông: khi đứng, khi ngồi, 
khi nằm, khi cười, khi nói, khi hát, khi khóc, khi bất 
tỉnh, khi chết, sẽ đứng lại để chinh phục tâm người 
đàn ông. 


Này các Tý-kheo, nếu có ai nói răng: "Là bấy môi 
toàn diện của Màra”, thời người ây đã nói một cách 
chơn chánh về nữ nhân, thật là "một bầy mỗi hoàn 
toàn của Màra". 


Hãy nói chuyện với ngưồi, 
Có kiếm ở trong tay, 

Nói chuyện với ác quỷ, 
Hay ngôi thật gần kê. 
Con răn có nọc độc, 

Bị căn liên mệnh chung, 
Nhưng chớ có một mình, 
Nói chuyện với nữ nhân. 
Thất niệm, họ trói lại, 
Với nhìn, VỚI nụ Cười, 
Với xiêm áo hở hang, 

Với lời nói ngọt lịm, 
Người ấy vẫn không thỏa, 


TỶ KHEO NI 74 


Bất tỉnh bị mệnh chung. 
Năm dục công đức áy, 
Được thấy trong nữ sắc 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Hấp dẫn và đẹp ý. 

Bị thác nước đục vọng, 
Tràn ngập và cuốn trôi, 
Kẻ ngu sI Vô Trí, 

Không liễu tri các dục. 
Loài người khi mạng chung, 
Sanh thú hữu, phi hữu, 
Họ phải bị dẫn đâu, 
Trong nhiêu kiếp luân hồi. 
Ai liễu tri các dục, 

Sở hành không sợ hãi, 

Họ đến bờ bên kia, 

Đạt được lậu hoặc tận. 


TỶ KHEO NI 


lộ) 


17 Kinh Một Ngàn — Tương V, 529 


Một Ngàn — 7zơng V, 529 
1) Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, tại khu vườn Ràjaka. 


2) Rồi một chúng gồm một ngàn Tỷ-kheo-ni đi đến 
Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thê Tôn rôi đứng một 
bên. 


bên: 


-- Này các Tỷ-kheo-nI, vị Thánh đệ tử thành tựu bốn 
pháp là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ. Thế nảo là bốn? 


4-7) Ở đây, này các Tỷ-kheo-ni, 


- - Vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đối với 
đức Phật: "Đây /à bậc Ứng Cúng, Chánh Biến 
Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với Pháp: 
"Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu ". 


TỶ KHEO NI 76 


-_ Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đối với chúng 
Tăng: “Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. 
Trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Ủng lý 
hạnh là chúng đệ tử của Thể Tôn. Chơn chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thể Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đảng tôn trọng, đảng 
được chấp tay, là phước điên vô thượng ở đời". 

- VỊ ấy thành tựu các giới được các bậc Thánh ái 
kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uê nhiễm, đem lại giải thoát, 
được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa 
đến Thiên định. 


8) Thành tựu bốn pháp này, này các Tý-kheo-ni, bậc 
Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ. 


TỶ KHEO NI tin: 


18 Kinh Trú Xứ Tỷ Kheo Ni —- Tương V, 
241 


Trú Xứ Tỷ Kheo NI— Tương V, 241 
L) Tại Sàvatthi... 


2) Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y 
bát đi đến một trú xứ của Tỷ-kheo-m; sau khi đến, 
ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 


Rồi một số đông Tý-kheo-ni đến Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi một bên, các Tỷ-kheo-n1 ây thưa với 
Tôn giả Ananda: 


3) — Ở đây, bạch Thượng tọa nanda, một số đồng 
Tỷ-kheo-nI sông khéo an trủ tâm trên bôn niệm xứ, 


-- Như vậy là phải, này các Đại tỷ! Như vậy là phải, 
này các Đại tỷ! Này các Đại tỷ, Iý-kheo hay Tỷ- 
kheo- -nI nào sông với tâm khéo an trú trong bốn niệm 
XỨ, VỊ ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng 
đại, trước sau thù thăng. 


TỶ KHEO NI 78 


4) Rồi Tôn giả Ananda với bài pháp thoại, sau khi 
tuyên thuyết cho các Tỷ-kheo-ni ấy, khích lệ, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hý, từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 


5) Rồi Tôn giả Ananda sau khi đi khất thực ở 
Sàvatth, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở 
về, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi 
ngôi xuống một bên. Ngồi một bên, Tôn giả Ananda 
bạch Thế Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, con, vào buôi sáng, đắp y, 
cầm y bát đi đến một trú xứ của Tỷ-kheo-mi, sau khi 
đến, con ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi, bạch Thế 
Tôn, một số đông Tỷ-kheo-ni đi đến con, sau khi đến, 
đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 
bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo-ni ấy thưa với con: "Ở 
đây, bạch Thượng tọa Ananda, một sỐ đông Tỷ- 
kheo-nI sống khéo an trú tâm trên bốn niệm xứ, đạt 
được sự rõ biết quảng đại, trước sau thù thăng". Khi 
được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với các Ty- 
kheo-ni ấy: "Như vậy là phải, này các Đại tỷ! Như 
vậy là phải, này các Đại tỷ! này các Đại tỷ, Tỷ-kheo 
hay Tỷ-kheo-ni nào sống với tâm khéo an trú trong 
bốn niệm xứ, vị ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ 
biết quảng đại, trước sau thù thăng". 


TỶ KHEO NI 79 


6) -- Như vậy là phải, này Ananda! Như vậy là phải, 
này Anandal Này Ananda, Tỷ-kheo hay 1ỷ-kheo-ni 
nào sống với tâm khéo an trú trên vị 
ấy được chờ đợi sẽ đạt được sự rõ biết quảng đại, 
trước sau thù thăng. Thế nào là bỗn? 


7) Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo sống, quán thân trên 
thân, 


- Ƒị ấy trú, quán thân trên thân, hoặc thân sở 
duyên (kdyàrammano) khởi lên, hoặc thân 
nhiệt não (kâyasmin parilàho), hoặc tám thụ 
động, hoặc tâm phán tán hướng ngoại 
(bahiddha va ciltam vikkhipati); do vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo cân phải hướng tâm đến một 
tướng tịnh tín (pasàdaniyenun1q). 

- - Do vị ấy hướng tâm đến một tướng tịnh tín, hân 
hoan (pàmmjjam: Thắng hỷ) sanh. 

¬. Người có tâm hán hoan, hỷ sanh. 

¬. Người có tâm hý, thân được khinh an. 

¬. Người có tâm khinh an, lạc thọ sanh. 

¬. Người có tâm lạc thọ, tâm được định tĩnh. 

-_ Ƒ† ấy tư sát như sau: "Mục địch mà ta hướng 
tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút 
lui (patisamharàmi) (khỏi đối tượng tịnh tín)". 
Vị ấy rút lui, không tâm, không tứ. Vị ấy rõ biết: 


TỶ KHEO NI 80 


"Không tâm, không tứ, nội tâm chánh niệm, ta 
được an lạc”. 


8-9) Lại nữa, này Ananda, Tý-kheo sống, quán thọ 
trên các thọ... sông, quán tâm trên tâm... 


10) Vị ấy sông, quán pháp trên các pháp, 


ở đời. VỊ 
ây trú, quán pháp trên các pháp, hoặc thân sở duyên 
khởi lên, hoặc thân nhiệt não, hoặc tâm thụ động, 
hoặc tâm phân tán, hướng ngoại; do vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo cần phải hướng tâm đến một tướng 
tịnh tín. Do vị ây hướng tâm đến một tướng tịnh tín, 
hân hoan sanh. Người có hân hoan, hỷ sanh. Người 
có tâm hỷ, thân được khinh an. Người có thân khinh 
an, lạc thọ sanh. Người có lạc thọ, tâm được định 
tĩnh. Vị ấy tư sát như sau: "Mục đích mả ta hướng 
tâm đến, mục đích ấy đã đạt được. Nay ta rút lui 
(khỏi đối tượng tướng tịnh tín)". Vị ấy rút lui, không 
tâm, không tứ. Vị ây rõ biết: "Không tầm, không tứ, 
nội tâm chánh niệm, ta được an lạc". 


11) Như vậy, này Ananda, là sự tu tập về hướng tâm. 


12) Và này Ananda, thể nào là sự tu tập không có 
hướng tâm ? 


13) Này Ananda, 


TỶ KHEO NI S8 


-_ Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại, rõ biết: "Tâm 
ta không hướng ngoại”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Tâm ta không chấp thủ đối 
với cải ØÌ ở trước, hay cái gì ở sau 
(pacchàpure), nhưng được giải thoát, không có 
hướng tâm”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Ta trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh niệm, ta được an 


r 


lạc ”. 
14) Này Ananda, 


-_ Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại, rõ biết: "Tâm 
ta không hướng ngoại”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Tâm ta không chấp thủ đối 
với cải gì ở trước, hay cái øì ở sau, nhưng được 
giải thoát, không có hướng tâm”. 

-_ Nồi vị ấy rõ biết: "Ta trú, quán thọ trên các thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chảnh niệm, ta được an 
lạc ”. 

15) Này Ananda, Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại, 
rõ biết: "Tâm ta không hướng ngoại". Rồi vị ấy rõ 
biết: "Tâm ta không chấp thủ đối với cái gì ở trước... 
Rồi vị ây rõ biết: "Ta trú, quán đê: trên tâm, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc”. 


TỶ KHEO NI 82 


16) Này Ananda, Tỷ-kheo tâm không hướng ngoại... 
Rôi vị ây rõ biệt: "Ta trú, quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, ta được an lạc”. 


17) Như vậy, này Ananda, là tu tập không có hướng 
tâm. 


18) Như vậy, này Ananda, Ta thuyết tu tập có hướng 
tâm; Ta thuyết tu tập không có hướng tâm. Những 
øì, này Ananda, một bậc Đạo Sư cần phải làm vì 
hạnh phúc, vì lòng thương tưởng đối với các đệ tử, 
vì lòng từ mẫn khởi lên, những việc ấy, Ta đã làm 
cho các Ông. Này Ananda, đây là những gốc cây. 
Đây là những nhà trỗng. Hãy tu Thiên, này 
Ananda. Chớ có phóng dật. Chớ có hối hận về 
sau. Đây là lời giáo giới của Ta cho các Ông. 


19) Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Ananda 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TỶ KHEO NI 83 


19 Nghe giảng căn trần thức chứng quả 
Dư lưu - Kinh GIÁO GIỚI 
NANDAKA-146 Trung III, 609 


KINH GIÁO GIỚI NANDAKA 
(Nandakovada suttam) 
- Bài kinh số 146 — Trung II, 60 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà- lâm), tại tình xá ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Mahapajapati Gotami cùng với 
khoảng năm trăm Tỷ-kheo-m đi đến bên Thế Tôn; 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. ĐH 
một bên, 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho Tỷ- 
kheo-ni! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho 
Tý-kheo-ni! Bạch Thé Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp 
cho Tỷ-kheo-m! 


Lúc bấy giờ, các Thượng tọa (Trưởng lão) Tỷ- 


kheo thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Nhưng Tôn 
giả Nandaka không muôn thay phiên giáo giới TỷỶ- 


TỶ KHEO NI 34 


kheo-nI. Rôi Thê Tôn cho gọi Tôn giả Ananda và 
nói: 


— Này Ananda, hôm nay đến phiên ai giáo giới 
Tỷ-kheo-n1? 


- Bạch Thế Tôn, chính là phiên của Nandaka 
thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-nI. Bạch Thế Tôn, Tôn 
giả Nandaka không muốn thay phiên giáo giới Tỷ- 
kheo-n1. 


Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Nandaka: 


— Này Nandaka, hãy giáo giới Tỷ-kheo-ni! Này 
Nandaka, hãy giảng dạy Tỷ-kheo-ni!l Này Bà-la- 
môn, hãy thuyêt pháp cho Tỷ-kheo-n1! 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Nandaka ấy vâng đáp Thế Tôn, vào 
buổi sáng đắp y.€C cầm y bát, đi vào Savatthi để khất 
thực. Sau khi khất thực ở Savatthi XONØ, sau buôi ă ăn, 
trên con đường khất thực trở về, không có người thứ 
hai cùng đi, đi đến Rajakarama (Vương Tự). Các Tỷ- 
kheo-m Ấy thây Tôn giả Nandaka từ xa đi đến, sau 
khi thấy liền sửa soạn chỗ ngôi và sắp đặt nước rửa 
chân. Tôn giả Nandaka ngôi trên chỗ ngôi đã soạn 
sẵn; sau khi ngôi, liền rửa chân. Các Tỷ-kheo-ni ấy 


TỶ KHEO NI 55 


sau khi đảnh lễ Tôn giả Nandaka, liền ngồi xuống 
một bên. Tôn giả Nandaka nói với các Tỷ-kheo-nI 
đang ngôi một bên: 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan 
hỷ và thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì răng Tôn 
giả đã mời chúng con (hỏi). 


73g Đ~=—=—== 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 


— Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? 
— Thưa Tôn giả, là khô. 
— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 


có hợp lý chăng khi xem cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".? 


TỶ KHEO NI SÓ 


— Thưa không vậy, Tôn giả. 


— Các Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tai là 
thường hay vô thường?... Mũi là thường hay vô 
thường?... Lưỡi là thường hay vô thường?.. Thân là 
thường hay vô thường)... Ý là thường hay vô 
thường? 


— Thưa Tôn giả, vô thường 

— Cái gì vô thường, là khô hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 


A»tt 


cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”".? 
— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước 
đây, thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, 


với chánh trí tuệ răng: "Sáu nội xứ này là vô thường”. 


— Lành thay, lành thay, các Hiên tỷ! 


. Chư Hiên tỷ, các Hiền tỷ nghĩ 
là thường hay vô thường? 


thê nào? 


— Thưa Tôn giả, vô thường 


TỶ KHEO NI S7 


— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

— Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào? Tiếng 
là thường hay vô thường? ... Hương là thường hay 
vô thường?... VỊ là thường hay vô thường? .... Xúc là 
thường hay vô thường? ... Pháp là thường hay vô 
thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước 
đây, thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, 


TỶ KHEO NI 98 


với chánh trí tuệ răng: "Sáu ngoại xứ này là vô 
thường”. 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tý! Chính phải 
là như vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ 


của vị Thánh đệ tử. Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ 
thế nào? Nhãn thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Thưa Tôn giả, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi".? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 


— Này các Hiền tỷ, nhĩ thức là thường hay vô 
thường? 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 
— Tỷ thức là thường hay vô thường? 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 


TỶ KHEO NI 80 


— Thân thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

- Ý thức là thường hay vô thường? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khô hay lạc? 

— Thưa Tôn giả là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời 
có hợp lý chăng khi quán cái ây: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?" 

— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Trước 
đây thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thây như chơn, 
với chánh trí tuệ răng: "Sáu thức thân này là vô 
thường”. 

— Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải 
là như vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ 
của vị Thánh đệ tử. 

Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt 


cháy; dâu là vô thường, chịu sự biên hoại; bâc là vô 
thường, chịu sự biên hoại; ngọn lửa là vô thường, 


TỶ KHEO NI 00 


chịu sự biến hoại; ánh sáng là vô thường, chịu sự 
biến hoại. Chư Hiền tỷ, nếu có ai nói rằng: "Ngọn 
đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô thường, chịu 
sự biến hoại; bắc là vô thường, chịu sự biến hoại: 
ngọn lửa là vô thường, chịu sự biến hoại; nhưng ánh 

sáng ấy là thường còn, thường trú, thường hăng 
không chịu sự biến hoại",: chư Hiền tỷ, nói như vậy 
là có nói chân chánh không? 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, ngọn đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô 
thường, chịu sự biến hoại; bắc cũng là vô thường, 
chịu sự biến hoại; ngọn lửa cũng là vô thường, chịu 
sự biến hoại. Còn nói gì đến ánh sáng, cũng là vô 
thường, chịu sự biến hoại! 


— Như vậy là phải, này các Hiền tỷ! 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, do duyên cái này, cái này cảm thọ như thê 
này, như thê này khởi lên. Do diệt các duyên như thê 


TỶ KHEO NI O] 


này, như thế này, các cảm thọ như thế này, như thế 
này cũng biên diệt. 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ! Chính phải 
là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của 
vị Thánh đệ tử. 


Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng 
thăng, có lõi cây, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, 
với thần cây vô thường, chịu sự biến hoại, với cành 
lá vô thường, chịu sự biến hoại, với bóng cây vô 
thường, chịu sự biến hoại. Nếu có người nói như sau: 
"Có cây lớn đứng thắng có lõi cây này, với rễ vô 
thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô thường, 
chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự biến 
hoại, nhưng bóng mát của cây ây là thường còn, 
thường trú, thường hằng, không chịu biến hoại"; này 
các Hiển tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh 
không? 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, cây to lớn đứng thăng có lõi cây này, có rễ 
vô thường, chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường; 
chịu sự biến hoại, có cành lá vô thường, chịu sự biến 
hoại. Còn nói gì đến bóng mát, cũng là vô thường, 
chịu sự biến hoại! 


- Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ! Nếu có ai 


TỶ KHEO NI 02 


nói như sau: "Sáu nội xứ này là vô thường, và do 
duyên sáu ngoại xứ này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ 
hay bất khổ bất lạc thọ; cảm thọ ấy là thường còn, 
thường trú, thường hăng, không chịu sự biến hoại"; 

này các Hiền tỷ, người ây có nói chân chánh không? 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Thưa 
Tôn giả, do duyên cái này, cái này, cảm thọ như thế 
này, như thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thê 
này, như thế này, các cảm thọ như thế này, như thế 
này cũng biến diệt. 


— Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ! Chính phải 
là như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của 
vị Thánh đệ tử. 


Ví như, này các Hiền tỷ, một người đồ tế giết bò 
thiện xảo hay người đệ tử; sau khi giết con bò, cắt 
con bò với con dao sắc bén của người đồ tế giết bò, 
mà không hư hại phân thịt ở trong, không hư hại 
phân. da ngoài, ôi với con dao sắc bén của người đồ 
tế giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt mọi dây thịt phía 
trong; dây gân phía trong, dây khớp xương phía 
trong; sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau khi lột 
da ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy 
rồi nói: "Con bò này đã được dính liên với da này 
như trước”; này các Hiền tỷ, nói như vậy có nói một 


TỶ KHEO NI 03 


cách chơn chánh không? " 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy? Dâu 
cho, thưa Tôn giả, người đồ tế giết bò thiện xảo ấy 
hay người đệ tử sau khi giết con bò.. (như trên)... lại 
bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy lại có thê nói 
như sau: "Con bò này đã được dính liền với da này 
như trước, " dầu con bò này đã bị lột ra khỏi da ấy. 


— Ta làm ví dụ này, này các Hiên tỷ, là để nêu 
rõ ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau: 


Chư Hiền tỷ, có bảy giác chi, do tu tập, làm cho 
sung mãn bảy giác chỉ này, vị Ty-kheo với sự đoạn 


TỶ KHEO NI 04 


tận các lậu hoặc, tự mình chứng trI ngay trong hiện 
tại với thượng trí; chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là bảy? Ở đây, chư Hiền 
tỷ, Ty-kheo 


; tu tập trạch 
pháp giác chi, tu tập tỉnh tân giác chi, tu tập hỷ giác 
chị, tu tập khinh an giác chị, tu tập định giác chiĩ, tu 
tập xả giác chi, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ 
đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chư Hiển tỷ, bảy giác 
chi này, do tu tập, làm cho sung mãn, Tỷ-kheo với 
sự đoạn tận các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri 
ngay trong hiện tại, với thượng trí chứng đạt và an 
trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi giáo giới các Tỷ- 
kheo ni ấy với lời giáO ĐIỚI, liền cho giải tán: 


- Chư Hiền tỷ, hãy đi về, giờ đã đến rồi. 


Rồi các Tỷ-kheo ni ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ 
lời Tôn giả Nandaka dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh 
lễ Tôn giả Nandaka, thần phía hữu hướng về Tôn giả, 
rồi đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo-ni ấy 
đang đứng một bên: 


— Này các Tỷ-kheo-ni, hãy đi. Giờ đã đến rồi. 


TỶ KHEO NI 05 


Rồi các Tỷ-kheo-ni ấy, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, 
sau khi các Tỷ-kheo-ni ây ra đi không bao lâu, gọi 
các vị Ty-kheo và nói: 


— Này các Tỷ-kheo, ví như vào ngày Bồ-tát, 
ngày mười bốn, quân chúng không có nghi ngờ hay 
nghĩ hoặc rẵng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng 
là tròn vì khi ấy mặt trăng chưa tròn; cũng vậy, này 
các Tý-kheo, dầu cho các Tỷ-kheo-ni ây hoan hỷ với 
bài thuyết pháp của Nandaka, nhưng tâm trí của họ 
chưa được thỏa mãn. 


Rôi Thê Tôn nói với Tôn giả Nandaka: 


— Vậy này Nandaka, ngày mai, Ông sẽ giáo giới 
cho các Tỷ-kheo-nI ây với bài giáo gIới. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Nandaka vâng đáp Thế Tôn. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi đêm ấy đã mãn, 
vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi (Xá- 
vệ) để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi 
xong, sau buôi ăn, trên con đường đi khất thực trở 
về, tự thân một mình đi đến RaJarama. Các vị Tỷ- 
kheo-ni ấy thấy Tôn giả Nandaka từ xa đi lại; sau khi 


TỶ KHEO NI 06 


thấy, liền sửa soạn chỗ ngôi và sắp đặt nước rửa 
chân. Tôn giả Nandaka ngồi trên chỗ đã soạn sẵn; 
sau khi ngôi, liền rửa chân. Các vị Tỷ-kheo-ni ấy 
đảnh lễ Tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. 
Tôn giả Nandaka nói với các Tỷ-kheo-nI ấy đang 
ngôi một bên: 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan 
hỷ và thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì răng Tôn 
giả đã mời chúng con (hỏi)! 


7___— 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 


— Những gì vô thường... (như trên.. trang 612 
đến trang 620 của kinh này). Hãy đi, này các Tỷ- 
kheo-ni giờ đã đến rồi. 


Thế Tôn, sau khi các Tỷ-kheo-ni ấy ra đi không 


TỶ KHEO NI 07 


bao lâu, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói: 


- Này các Tý-kheo, ví như vào ngày Bồ-tát, 
ngày rằm, quần chúng không có nghi ngờ hay phân 
vân răng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng là 
tròn, vì khi â ây mặt trăng đã tròn; cũng vậy, này các 
Tý-kheo, các Tỷ-kheo-ni ấy hoan hỷ với bài thuyết 
pháp của Tôn giả Nandaka, và tâm tư của họ được 
thỏa mãn. Này các Tỷ- -kheo, trong năm trăm Tỷ- 
kheo-ni ấy, Tỷ-kheo-ni cuối cùng chứng dược Dự 
lưu, không còn bị đọa lạc, và chắc chăn đạt đến 
chánh giác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TỶ KHEO NI 0S 


20 Alavikhà - Ác ma khuyên hưởng dục 
lạc - Kinh Alavikhà — Tương L, 283 


Alavikhà — Tương L, 283 
1) Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn ông 
Anàthapindika. 


2) Tỷ-kheo-ni Alavikà, vào buổi sáng đáp y, cầm y 


bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất thực ở 
Sàvatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực 
trở về, Tỷ-kheo-nI đi đến rừng Andha để tìm sự yên 
tĩnh viễn ly. 


3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-n Alavikà run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ yên 
tĩnh viễn ly, nên đi đến Tỷ-kheo-ni Alavikà và nói 
lên bài kệ: 


Đời không có xuất ly, 

Sống viễn ly làm gì? 

Hãy trọn hưởng dục lạc, 

Chớ hồi hận về sau. 
4) Tỷ-kheo-mi Alavikà suy nghĩ: " AI đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người? " 


TỶ KHEO NI 00 


5) Tỷ-kheo-ni Alavikà suy nghĩ: " Chính Ác ma 
muôn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn làm ta từ bỏ yên tĩnh viên ly nên đã nói lên bài 
kệ đó " 


6) Tỷ-kheo-ni Alavikà biết được: " Đấy là Ác ma " 
liên nói lên bài kệ: 


Ở đời có xuất ly, 

Nhờ trí tuệ, ta chứng. 
Này Bà con phóng dật, 
Biết sao được pháp ấy? 
Ái dục như kiếm (hương, 
Đài chém đầu các uẩn. 
Điều Ông gọI dục lạc, 
Ta gọi là bắt lạc. 


7) Ác ma biết được: " Tỷ-kheo-nI Alavikà đã biết ta 
", nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 


TỶ KHEO NI 100 


21 Bhaddà Kaccana - Đệ nhất Đại Thăng 
trí - Kinh NỮ ĐẸỆ TỬ TỶ KHEO NI - 
Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

14.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thăng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

15.Trong các vị... đại trí tuệ, tôi thăng là Khemà. 

16.Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thăng là 
Uppalavamnà. 

17.Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. 

18Trong các vị.. thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadimnà. 

19.Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Nandà. 

20.Trong các vị... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà 

21.Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là Sakulà. 


22.9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bhaddà Kundalakesà. 


TỶ KHEO NI 101 


23.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

24.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tôi thăng 
là Bhaddà Kaccana. 

25.Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotamii. 

26.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-m1 của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tý-kheo, tối thăng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 102 


22 Bhaddà Kapilànà - Đệ nhất Túc mạng 
minh - Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI 
- Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

27.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thăng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

28.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. 

29.Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thắng là 
Uppalavamnà. 

30.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

31.Trong các vị.. thuyết pháp, tối thắng là 
Dhammadimnà. 

32.Trong các vị... tu Thiên, tôi thăng là Nandà. 

33.Trong các vị... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà 

34.Trong các vị... có thiên nhãn, tối thăng là Sakulà. 


35.0.Trong các vị... có thăng trí mau lẹ, tối thắng là 


Bhaddà Kundalakesà. 


TỶ KHEO NI 103 


36.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

37.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối thăng 
là Bhaddà Kaccana. 

38.Trong các vị.. mang thô y, tôi thăng là 
Kisàgotami. 

39.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nmI của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 10 


23 Bhaddà Kundalakesà - Đệ nhất 
Thăng trí mau lẹ - Kinh NỮ ĐỆ TỬ 
TỶ KHEO NI - Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

40.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thăng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

41.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. 

42.Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thắng là 
Uppalavamnà. 

43.Trong các vị... trì Luật, tối thắng là Patàcàrà. 

44Trong các vị.. thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadimnà. 

45.Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Nandà. 

46.Trong các vị... tỉnh cần tỉnh tấn, tối thắng là Sonà 

47.Trong các vị... có thiên nhãn, tôi thắng là Sakulà. 


48.9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bhaddà Kundalakesà. 


TỶ KHEO NI 105 


49.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

50.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tôi thăng 
là Bhaddà Kaccana. 

51.Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotamii. 

52.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-m1 của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tý-kheo, tối thăng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 106 


24 — Cirà - Kinh Cirà Hay Virà — Tương L, 
470 

Cirà Hay Virà — Tương L, 470 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, một cư sĩ dâng y cúng dường Tỷ- 
kheo-nI Cirà. 


3) Rồi 
, liên đi từ đường xe này đến đường xe 
khác, từ ngã ba nảy đến ngã ba khác tại thành Vương 
Xá, ngay lúc ấy nói lên bài kệ này: 


TỶ KHEO NI 107 


25  Càlà - Ác hỏi nàng không thích gì Ta 
không vui thích sanh - Kinh Càlà — 
Tương L, 291 


Càilà — Tương I, 291 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Càlà vào buôi 


sáng đắp y... ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban 
ngày. 


2) Ác ma đi đến Tỷ-kheo-ni Càlà; sau khi đến, nói 
với Tỷ-kheo-nI Càlà: 


- Này Tỷ-kheo-mil, Nàng không vui thích gì? 
- Này Hiền giả, ta không vui thích sanh. 

- Sgo Nàng không vui thích sanh? 

- Khi đã sanh, phải thọ hưởng các dục. 


- Này Tỷ-kheo-mi, ai dạy cho nàng: "Chớ có vui thích 
sanh”? 


(Càlà): 
3) Sanh ra rồi phải chết, 
Đã sanh tháy khô đau, 


TỶ KHEO NI 105 


Kiết sử trói gia hại, 

Do vậy không thích sanh. 
Đức Phật thuyết giảng pháp, 
Khiến vượt khỏi tái sanh, 
Đoạn trừ mọi khổ não, 

Giúp ta trú chân thát. 
Chúng sanh hướng sắc giới, 
Họ vọng vô sắc giới, 

Nếu không biết đoạn diệt, 
Họ đi đến tái sanh. 


4) Ác ma biết được: ”“ỷ-kheo-ni Càlà đã biết ta", 
buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô ây. 


TỶ KHEO NI 109 


26 Dhammadnna - TIỂU Kinh 
PHƯƠNG QUẢNG - 44 Trung L, 655 


TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Culavedalla sutfam) 
— Bài kinh sô 44— 7rung L, 655 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka NIvapa. Rồi 
nam cư sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna ở, sau khi đến, đảnh lễ Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa với Tỷ-kheo 
ni Dhammadinna: 


— Thưa Ni sư, tự thân, tự thân, (Sakkaya), được 
gọi là nhự vậy. Thưa Ni sư, Thể Tôn gọi tự thân là 
như thể nào? 


- Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẫn 
là tự thân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ 
uấn, hành thủ uân và thức thủ uân. Hiên giả Visakha, 
năm thủ uân này, Thế Tôn gọi là tự thân. 


TỶ KHEO NI 110 


— Lành thay, thưa NI sư. 


Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Ty-kheo- 
né Dhammadinna nói, rôi hỏi Tỷ-kheo-m 
Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 


— Tự thân tập khỏi, tự thân tập khởi, thưa Ni sư, 
được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thê Tôn gọi tự thân 
tập khởi (Sakkayasamudaya) là như thê nào ? 


— Hiền giả Visakha, khát ái này đưa đến tái sanh, 
câu hữu với hỷ và tham, tìm câu hỷ lạc chỗ này chỗ 
kia, tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả 
Visakha, khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân tập 
khởi. 


— Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được 
gọi là như vậy. Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thể 
nào ? 


- Hiền giả VIisakha, sự đoạn diệt, không tham 
đắm, không có dư tàn của khát ái ây, sự xả ly, sự vất 
bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự 
đoạn diệt khát ái này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt. 


— Thưa Ni sư, tự thân diệt đạo, tự thân diệt đạo, 


được gọi là như Vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI fự thân 
diệt đạo là như thể nào ? 


TỶ KHEO NI 111 


- Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám 
ngành này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, 
chánh định. 


— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uấẫn kia 
hay thủ này khác với năm thủ uân ? 


- Không phải, Hiển giả Visakha. Thủ này tức là 
năm thủ uân kia, thủ này không khác với năm thủ 
uân kia, Hiên giả VIsakha, 


— Thưa Ni sư, thế nào là thân kiễn ? 


— Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc 
Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân nhân, không 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập 
pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là tự ngã hay xem 
tự ngã là có sắc, hay xem sắc là trong tự ngã hay xem 
tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem tự 
ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay 


TỶ KHEO NI 112 


xem tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem 
tự ngã là có hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã là trong hành; xem thức là tự ngã, hay 
xem tự ngã là có thức, hay xem thức là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là thân kiến. 


— Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến ? 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử 
đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các 
bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, không xem sắc là tự 
ngã, không xem tự ngã là có sắc, không xem sắc là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong sắc; không 
xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có thọ, không 
xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã 
là có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không 
xem tự ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự 
ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem 
các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
các hành; không xem thức là tự ngã, không xem tự 
ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là không có thân kiến. 


TỶ KHEO NI 113 


— Thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? 


— Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo Tám 
ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, 
chánh niệm, chánh định. 


— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là hữu 
vi hay vô vi2 


— Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành này 
là hữu vi. 


— Thưa Ni sư, ba uẩn được Thánh đạo Tám 
ngành thâu nhiệp hay Thánh đạo Tám ngành được 
ba uân thâu nhiếp ? 


- Hiền giả VIsakha, ba uân không bị Thánh đạo 
Tám ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, Thánh 
đạo Tám ngành bị ba uẫn thâu nhiếp. Hiền giả 
Visakha: 


> Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, 
những pháp này được thâu nhiệp trong giới 
uân. 

> Chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định, 
những pháp này được thâu nhiệp trong định 


TỶ KHEO NI 114 


uân. 


> Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp 
này được thâu nhiếp trong tuệ uẫn 


" Thưa N¡ sự thế nào là định, thể nào là định 
tướng, thê nào là định tư cụ, thê nào là định tu 
tập ? 


Hiền giả Visakha: 
-_ Nhất tâm là định, 


-_ Bốn Niệm Xứ là định tướng, 
-_ Bồn Tỉnh cân là định tư cụ 


IWN là định tu tập ở đây vậy. 
m 77mq N¡ sư, có bao nhiều hành 2 


-_ Hiên giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu 
hành, và tâm hành. 


m JJmq N¡ sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu 
hành, thê nào là tâm hành? 


-. Thở võ, thở ra là thân hành, 
-_ Tâm tứ là khẩu hành, 


-. Tưởng và thọ là tâm hành. 


TỶ KHEO NI 115 


"m 7mra N¡ sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì 
sao tâm tứ là kháu hành, vì sao tưởng và thọ là 
tâm hành? 


-_ Thở vô, thởra, thuộc về thân, những pháp này 
lệ thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về 
thân hành. 

-_ Trước phải tâm và tứ rồi sau mới phát lời nói, 
nên tâm tứ thuộc về kháu hành. 

- Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc 
vớt tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 

" Tựa Ni sư, nhự thể nào là chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định ? 


- Hiển giả Visakha, Tỷ-kheo 


: "Tôi sẽ 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định” hay “Tôi 
đã chứng nhập Diệt thọ tưởng định”. 


" Ta Nị sự, Tÿ-kheo chưng nhập Diệt thọ tưởng 
định, những pháp gì diệt trước, thân hành, hay 
kháu hành, hay tâm hành? 


TỶ KHEO NI 116 


— Hiên giả Visakha, vị Tý-kheo chứng nhập Diệt 
thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rôi đên thân 
hành, rồi đến tâm hành. 


" TJuya Ni sự, làm thế nào xuất khởi Diệt thọ ftởng 
định ? 


- Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo 


"Tôi sẽ xuất 
khởi Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang xuất khởi 
Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định”. 


" Thưa Ni sư, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành, 
hay kháu hành hay tâm hành? 


- Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, (âm hành khởi lên trước nhất, rôi đên 
thân hành, rồi đến kháu hành. 


"Thưa Ni sư, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, vị ây cảm giác những xúc nào? 


— Hiền giả Visakha, khi Tý-kheo xuất khởi Diệt 


thọ tưởng định, vị ây cảm giác ba loại xúc: không 
xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 


TỶ KHEO NI 117 


"77a Ni sư, khi Tÿ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, tâm của vị ây thiên về gì, hướng về @ì, 
khuynh hướng vê gì? 


— Hiền giả Visakha, khi Tý-kheo xuất khởi Diệt 
thọ tưởng định, đâm của vị ấy thiên vê độc cư, 
hướng vê độc cư, khuynh hướng vê độc cư. 


"_ Thưa 'N¡ sư, có bao nhiêu thọ? 


- Hiền giả VIisakha, có ba thọ này, lạc thọ, khổ 
thọ, bât khô bât lạc thọ. 


"Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thể nào là khổ thọ, 
thể nào là bát khó bát lạc thọ ? 


- Hiên giả Visakha, 


- Hiên giả Visakha, 


- Hiên giả Visakha, 


"_ Thưa Ni sư, đổi với lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khô ? 


TỶ KHEO NI 118 


Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bất 
khô bát lạc thọ, cái gì lạc, cát gì khô? 


¬ Đôi với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biên hoại 
là khô. 
-- Đôi với khô thọ, cái gì trú là khô, cái gì biên 
hoại là lạc. 
-- Đôi với bât khô bât lạc thọ, có trí là lạc, vô trí 
là khô. 
". Tmưa Ni sư, trong lạc thọ, có tùy miên gì tôn tại; 


trong khổ thọ, có tùy miên gì. tôn tại; trong bắt khổ 
bất lạc thọ, có tùy miên gì tốn tại? 


-_ Trong lạc thọ, có tham tùy miên tôn tại; 
-_ Trong khố thọ, có sân tùy miên tôn tại; 
- Trong bất khổ bắt lạc thọ, có vô minh tùy miên 
tôn tại. 
"Ta Nỉ sự, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy 
miền tôn tại; (rong tất cả khổ thọ, sân tùy miên 


tôn lại; trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô minh 
ty miên tôn tại ? 


— Hiên giả Visakha, không phải trong tất cả lạc 


thọ, tham tùy miễn tôn tại; không phải trong tật cả 
khô thọ, sân tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả 


TỶ KHEO NI 119 


bắt khô bắt lạc thọ, vô minh tùy miên tôn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ. 
Trong khó thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bát khó bát 
lạc thọ, cát gì phải từ bỏ ? 


- Hiền giả VIsakha, trong lạc thọ. tham tùy miên 
phải từ bỏ. Trong khô thọ, sân tùy miên phải từ bỏ. 
Trong bât khô bât lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ 
bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham 
tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên phải từ bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô 
mình tùy miên phải từ bỏ? 


— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc 
thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khô thọ, 
sân tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khô bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo ly dục, ly 
bắt thiện pháp, chứng và an trú , một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm và tứ. Do vậy 
tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn tại 
ở đầy. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, VỊ Tỷ KH Suy fư như 


TỶ KHEO NI 120 


. Do vậy. sân được từ 
bỏ, không còn sân tùy miên tôn tại ở đây. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tý-kheo xả lạc và 

xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 

, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 

tịnh. Do vậy vô minh đã được từ bỏ, không còn vô 
minh tùy miên tôn tại ở đây. 


— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm 
tương đương? 


— Hiền giả Visakha, bất khổ bất lạc thọ lấy vô 
minh làm tương đương. 


TỶ KHEO NI 121 


— Thưa Ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, minh lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, minh lẫy giải thoát làm 
tương đương. 


- Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương 
đương? 


— Hiền giả Visakha, giải thoát lấy Niết-bàn làm 
tương đương. 


— Thưa Ni sư, Niễt-bàn lấy gì làm tương đương? 


— Hiên giả VIsakha, 


. Hiên giả 
Visakha, nêu Hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn 
ở, và hỏi ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền 
giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tý- 
kheo-mi Dhammadimna giảng, từ chô ngôi đứng dậy, 


TỶ KHEO NI 2 


đảnh lễ Tỷ-kheo ni Dhammadinna, thân bên phải 
hướng về phía Tỷ-kheo-ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế 
Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi một bên, nam cư sĩ Visakha thuật lại 
cho Thế Tôn tất cả câu chuyện đảm đạo với Tỷ-kheo- 
ni Dhammadinna. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
nam cư sĩ Visakha: 


— Này Visakha, Tỷ-kheo-ni Dhammadinna là 
bậc Hiền trí Này Visakha Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna là bậc Đại tuệ. Này Visakha, nếu Ông 
hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng trả lời như Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna đã trả lời. Ông đối với nghĩa này, hãy 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sĩ 
Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 


TỶ KHEO NI 123 


27 Dhammadinnà - Đệ nhất Thuyết 
pháp - Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI 
- Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

53.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thăng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

54.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. 

55.Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thắng là 
Uppalavamnà. 

56.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

57Trong các vị.. thuyết pháp, tối thắng là 
Dhammadimnà. 

58.Trong các vị... tu Thiên, tối thăng là Nandà. 

59.Trong các vị... tỉnh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà 

60.Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là Sakulà. 


61.9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thăng là 


Bhaddà Kundalakesà. 


TỶ KHEO NI 124 


62.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

63.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tôi thăng 
là Bhaddà Kaccana. 

64.Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 

65. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nm1 của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 125 


28 Khemà - Kinh Trưởng Lão NI Khemà — 
TƯƠNHD TY. J7? 


Trưởng Lão Ni Khemà — 7zơng IV, 577 


1) Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, 
vườn ông Anàthapindika. 

2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Khemà đang đi du hành 
giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu, 
giữa Sàvatthi và Sàketà. 


3) Vua Pasenadi nước Kosala cũng đang đi từ Sàketa 
đên Sàvatthi và trú một đêm ở Toranavatthu, giữa 
Sàketa và SàvatthI. 


4) Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và 
nói: 

-- Hãy đến, nảy Người kia. Ông có biết vị Sa-môn 
hay Bà-la-môn nào ở tại Toranavatthu để hôm nay ta 
có thê đến yết kiến vị ấy? 


-- Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi tìm 
khắp Toranavatthu không thây có vị Sa-môn hay Bà- 


TỶ KHEO NI 126 


la-môn nào đê vua Pasenadi nước Kosala có thê đên 
vêt kiên. 


5) Rồi người ấy thấy Tỷ-kheo-ni Khemà đến trú ở 
Toranavatthu; sau khi thây, người ây đi đên vua 
PasenadI nước Kosala và thưa: 


-- Tâu Đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào để Đại vương có thể yết 
kiến. Nhưng tâu Đại vương, có Tỷ-kheo-ni Khemà 
là đệ tử của Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây được truyền đi về 
bậc nữ Tôn giả ấy: "Nữ Tôn giả là bậc hiền trí, thông 
minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp 
lanh lợi". Đại vương có thê đến yết kiến vị ấy. 


6) Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến Tỷ-kheo-ni 
Khemà; sau khi đến, đảnh lễ vị ấy rồi ngồi xuống 
một bên. 


7) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với 
Tỷ-kheo-ni Khemà: 


-- Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại sau khi chết 
không ? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn không trả lời: "Như Lai 
có tôn tại sau khi chêt". 


TỶ KHEO NI l/7) 


8) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai không tôn tại 


sau khi chết? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chêt”. 


9) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tốn tại và 
sau khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi chêt". 


10) -- Thể là, thưa Nữ Tôn giả, Như Lại không tôn 
au khi chêt? 


-- Tâu Đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời: "Như 
Lai không tôn tại và không không tôn tại sau khi 
chết". 


L1) -- Được hỏi: "Thưa Nữ Tôn giả, Như Lai có tôn 
tại sau khi chết không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu 
Đại vương, Thể Tôn không trả lời: 'Như Lai có tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại sau khi chết 
không?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thể 
Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn giả, 
có phải Như Lai có tôn tại và không tôn tại sau khi 


TỶ KHEO NI 128 


chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Tâu Đại vương, Thế Tôn 
cũng không trả lời: "Như Lai có tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết"". Được hỏi: "Thế là, thưa Nữ Tôn 
giả, có phải Như Lai không tôn tại và không không 
tôn tại sau khi chết?", Nữ Tôn giả trả lời: "Táu Đại 
vương, Thể Tôn cũng không trả lời: 'Như Lai không 
tôn tại và không không tôn tại sau khi chết"". Thưa 
Nữ Tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại 
không trả lời? 


12)-- Vậy thưa Đại VƯƠng, Ở đây, tôi sẽ hỏi Đại 
vương. Đại vương kham nhân như thê nào, hãy trả 
lời như vậy. 


13) Đại vương nghĩ thế nào, thưa Đại vương, Đại 
vương có người kế toán nào, chưởng ấn nào 
(muddiko), toán số nào có thể 

có số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như 
vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột 
cát như vậy? 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 


14) -- Đại vương có người kế toán nào, có người 
chưởng ấn nào, có người toán số nào có thể đong 
lớn có số đấu nước như 
vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đâu 
nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy? 


TỶ KHEO NI 129 


-- Thưa không, thưa Nữ Tôn giả. 
-- Vì sao? 


-- Thưa Nữ Tôn giả, vì rằng biến lớn thâm sâu, vô 
lường, khó dò đên đáy. 


15) -- Cũng vậy, thưa Đại vương, nếu có người muốn 
định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân ( rupcena), 
nhưng sắc thân ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận 
gốc rê, làm cho như thán cáy ta-la, làm cho không 
thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong 
tương lai; được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc 
thân. Thưa Đại vương, Như Lai là thâm sâu, vô 
lường, không thể đến tận đáy, như biển lớn. Nói 
răng: “Như Lai có tôn tại sau khi chết", không thể 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết", cũng không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như 
Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi chết", cũng 
không thê chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


16) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang 
qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy, Như Lai đã đoạn 
tận, cắt đứt tận gốc rẻ, làm cho như thân cây ta-la, 
làm cho không thê tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai; được giải thoát khỏi sự ước 


TỶ KHEO NI 130 


lượng của cảm thọ. Thưa Đại vương, Như Lai là 
thâm sâu, vô lường, không thể đến tận đáy, như biển 
lớn. Nói rằng: "Như Lai có tổn tại sau khi chết", 
không thể chấp nhận... Nói rằng: "Như Lai không tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", cũng không 
thể chấp nhận. 


17-19) Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua 
các tưởng... qua các hành... qua các thức; nhưng 
thức ấy, Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận sốc rẻ, làm 
cho như thân cây ta-la, làm cho không thê tái sanh, 
làm cho không thể sanh khởi trong tương lai; được 
giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại 
vương, Như Lai là thâm sâu. vô lường, không thê đến 
tận đáy, như biên lớn. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại 
sau khi chết", không thê chấp nhận. Nói răng: "Như 
Lai không có tôn tại sau khi chết", cũng không thê 
chấp nhận. Nói rằng: "Như Lai có tồn tại và không 
có tôn tại sau khi chết", cũng không thể chấp nhận. 
Nói rằng: "Như Lai không tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết", cũng không thê chấp nhận. 


20) Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời của Tỷ-kheo-ni Khemà, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Tỷ- -kheo-ni Khemà, thân phía hữu hướng về 
Nữ Tôn giả rồi ra đi. 


TỶ KHEO NI 131 


21) Rồi vua Pasenadi nước Kosala, sau một thời 
gian, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. 


22) Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thê Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, Như Lai có tôn tại sau khi chết 
không ? 


-- Thưa Đại vương, Ta không trả lời: "Như Lai có 
tồn tại sau khi chết". 


23) Thế là, thưa Thể Tôn, Như Lai không có tôn tại 
sau khi chết? 


-- Thưa Đại vương, Ta cũng không trả lời: "Như Lai 
không có tôn tại sau khi chêt". 


24-25)... (Như trên)... 


26-34... (Như trên, từ số 11 đến số 19, với những 
thay đôi cân thiệt)... 


35) -- Thật vi diệu thay, bạch Thê Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thê Tôn! 


TỶ KHEO NI l2 


36) Một thời, bạch Thế Tôn, con đi đến Tỷ-kheo-ni 
Khemà và hỏi về ý nghĩa này. Nữ Tôn giả ây đã trả 
lời cho con về ý nghĩa này với những câu này, với 
những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu, 
bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch Thế Tôn! Vì 
răng giữa Đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, 
văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự 
tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng 
văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều 
công vụ, nhiều việc phải làm. 


-- Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
Đại vương nghĩ là hợp thời. 


37) Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài trôi ra đi. 


TỶ KHEO NI 133 


29 _ Khemà - Đệ nhất Đại trí tuệ - Kinh 
NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

66.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotami. 

67.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. 

68.Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thắng là 
Uppalavamnà. 

69.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

70.Trong các vị.. thuyết pháp, tối thắng là 
Dhammadinnà. 

71.Trong các vị... tu Thiền, tối thắng là Nandà. 

72.Trong các vị... tỉnh cần tỉnh tấn, tối thắng là Sonà 

73.Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là Sakulà. 


74.9.Trong các vị... có thăng trí mau lẹ, tối thắng là 


Bhaddà Kundalakesà. 


TỶ KHEO NI 134 


75.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

76.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tôi thăng 
là Bhaddà Kaccana. 

771Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 

78.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nI của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 135 


30 Kisa Gotami - Ác ma hỏi nàng vào 
rừng vì buồn mất con hay vì tìm đàn 
ông nào - Kinh Gotamii — Tương L, 286 


Gotamì — Tương L, 286 


L) Nhân duyên ở Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Kisà Gotami, 


vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Sảvatthi để 
khất thực. 


2) Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường đi khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì 
đi đến rừng Andha để nghỉ ban ngày: sau khi đi sâu 
vào rừng Andha, đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ 
ban ngày. 


3) Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì run 
sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng 
từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-n KiIsà 
Gotami; sau khi đi đến, liền nói lên bài kệ với Tỷ- 
kheo-nmI Kisà Gotamì: 

Sao nàng như mất con, 

Một mình, mặt ta lệ. 


Hay một mình vào rừng, 
Đề tìm đàn ông nào? 


TỶ KHEO NI 136 


4) Tỷ-kheo-mI Kisà Gotaml suy nghĩ: "A1 đã nói lên 
bài kệ này? Người hay không phải người?” 


5) Tỷ-kheo-ni Kisà Gotami suy nghĩ: "Đây là Ác ma 
muôn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn khiên ta từ bỏ Thiên định nên đã nói lên bài kệ 
đó”. 


6) Tỷ-kheo-ni Kisà Gotamì biết được: "Đây là Ác 
ma”, liên nói lên bài kệ với Ac ma: 


Con hại, đã qua rồi, 

Đàn ông đã chấm dứt, 

Ta không sâu, không khóc, 
Ta sợ gì các Ông? 

Khắp nơi hỷ, ái đoạn, 

Khôi mê ám nát tan, 

Chiến thắng quân thân chết, 
Vô lậu, ta an trú. 


7) Ác ma biết được: ”Ƒý-kheo-mI Kisà Gotaml đã biết 
ta” nên buôn khô, thât vọng, liên biên mât tại chô ây. 


TỶ KHEO NI 137 


3l  Kisàgotami - Đệ nhất Mang thô y - 
Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng 
L54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

79.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thăng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

80.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

81.Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thắng là 
Uppalavamnà. 

82.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

83.Trong các vị.. thuyết pháp, tối thắng là 
Dhammadimnà. 

84.Trong các vị... tu Thiên, tôi thăng là Nandà. 

85.Trong các vị... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà 

86.Trong các vị... có thiên nhãn, tối thăng là Sakulà. 


87.9.Trong các vị... có thăng trí mau lẹ, tối thắng là 


Bhaddà Kundalakesà. 


TỶ KHEO NI 135 


88.Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối thắng 
là Bhaddà Kapilànà. 

89.Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối thăng 
là Bhaddà Kaccana. 

90.Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 

91.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nm1 của Ta, đây đủ 
tin thắng giải, này các Tý-kheo, tối thăng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 139 


32 Mahapajapati Gotami - Kinh PHẦN 
BIỆT CÚNG DƯỜNG- 142 Trung 
II, 569 


KINH PHẦN BIỆT CÚNG DƯỜNG 
(Dakkhinavibhanga suttam) 
— Bài kính sô 142 — Trung THỊ, 569 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka 
(Thích-Ca), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá 
NÑigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi MahapaJapatI 
Gotami (Củ đàm Nữ Ma-ha-ba-ế xà-bà-đề), đem 
theo một cặp y mới, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt đặc biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế 


Tôn vì lòng từ mẫn hãy nhận lẫy cho con. 


Khi được nghe nói vậy, Thể Tôn nói với 
MahapaJapatI Gotami: 


TỶ KHEO NI 140 


— Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà 
cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, 
và cả Tăng chúng cũng vậy. 


Lần thứ hai, Mahapajapati Gotami bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt.. hãy nhận lây cho con. 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapajapati 
Gotam: 


— Này GotamIi, hãy cúng dường Tăng chúng.. và 
cả Tăng chúng cũng vậy. 


Lần thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và 
dệt ... hãy nhận lây cho con. 


Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahapajapati 
Gotam: 


— Này GotamI, hãy cúng dường Tăng chúng... 
và cả tăng chúng cũng vậy. 


TỶ KHEO NI 141 


- Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


- Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho 
Mahapajapati Gotami! Bạch Thế Tôn, Mahapajapati 
Gotami đã giúp ích nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, 
là dưỡng mẫu, đã nuôi dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế 
Tôn bú sữa, vì rằng sau khi sanh, thân mẫu của Thế 
Tôn mệnh chung, chính bà đã cho Thế Tôn bú sữa. 


Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều 
cho MahapalJapatI GotamI. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
MahapaJapati Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, 
quy y Tăng. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu đem lại. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami có đây đủ lòng tịnh tín 
bất động đối với đức Phật, đầy đủ lòng tịnh tín 
bất động đối với Pháp, đầy đủ lòng tịnh tín bất 
động đôi với chúng Tăng, đầy đủ các giới luật 
làm bậc Thánh hoan hỷ. 


TỶ KHEO NI 142 


- Bạch Thể Tôn, chính nhờ Thế Tôn, 
Mahapajapati Gotami không còn nghi ngờ đối 
với Khô, không còn nghi ngờ đối với Khổ tập, 
không còn nghi ngờ đối với Khô diệt, không 
còn nghỉ ngờ đối với con Đường đưa đến khổ 
diệt. 


Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều 
cho MahapalJapatI GotamI. 


— Thật là như vậy, này Ananda! Thật là như vậy, 
này Anandal 


Này Ananda, 
, quy y Pháp, quy 


y Tăng, thời này Ananda, T4 nót răng người 
này đổi 
với người kia vê đánh lễ, đứng đậy, chấp tay, 
về làm những việc thích hợp và vê dâng cúng 
các sự cúng dường như y, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh. 


—> 
hãn từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 


hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đăm 
say các loại rượu men, rượu nấu, thời này 
Ananda, Ta nói rằng người này không có một 
đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... được 


TỶ KHEO NI 143 


phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, 


.. đôi với Pháp.. đây đủ các giới luật, thời 
này Anianida. Ta nói răng người này không có 
một đền ơn nào xứng đáng đối với người kia.. 
dược phẩm trị bệnh. 


Này Ananda, 


không có nghi ngờ đôi với Khô tập, không có 
nghi ngờ đôi với Khổ diệt, không có khi ngờ 
đối với con Đường đưa đến khổ diệt, thời này 
Ananda, Ta nói răng người này không có một 
đền ơn nào xứng đáng đối với người kia... được 
phẩm trị bệnh. 


® Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường 
phân loạt theo hạng người. 


— Bồ thí các đức Như Lai. bậc A-la-hán. Chánh 
Đăng Giác, là cúng dường /h# nhát, phân loại 
theo hạng người. 


— Bồ thí các vị Độc Giác Phật, là cũng dường f/ 
hai, phần loại theo hạng người. 


— Bồ thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng 


TỶ KHEO NI 144 


dường /h# ba, phân loại theo hạng người. 


— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả A-la- 
hán là cúng dường 7h f, phần loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Bắt lai, là cũng dường 
thứ năm, phần loại theo hạng người. 


— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai 
là cúng dường /h# sáu, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Nhất lai là cũng dường 
thứ bảy, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhất 
lai là cúng dường /hứ fđm, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường 
thứ chín, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu 
là cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng 
người. 

— Bồ thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly 
tham trong các dục vọng là cúng dường thứ 
mười một, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí những phàm phu gìn giữ giới luật là 
cúng dường thứ mười hai, phân loại theo hạng 


TỶ KHEO NI 145 


người. 

— Bồ thí những phàm phu theo ác giới là cúng 
dường thứ mười ba, phân loại theo hạng người 
được bô thí. 


— Bồ thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ 
mười bôn, phân loại theo hạng người. 


®>Tại đây, này Ananda, sau khi bố thí cho các 
loại bàng sanh, cúng dường này có hy vọng 
đem lại trăm phần công đức. 

®>Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác 
giới, cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn 

công đức. 

=> Sau khi bó thí cho các phàm phu gìn giữ giới 

luật, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm 
công đức. 

®>Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly 
tham trong các dục vọng, cúng dường này có 
hy vọng đem lại công đức. 


®>Sau khi bố thí cho các vị trên con đường 
chứng quả Dự lưu cúng dường này có hy vọng 
đem lại Còn nói gì 
đến những vị đã chứng quả Dự lưu? Còn nói gì 
đến những vị trên con đường chứng quả Nhất 
lai? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả Nhất 


TỶ KHEO NI 14ó 


lai? Còn nói gì đến những vị trên con đường 
chứng quả Bắt lai? Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả Bất lai? Còn nói gì đến những vị 
trên con đường chứng quả A-la-hán? Còn nói 
gì đến những vị đã chứng quả A-la-hán đệ tử 
Như Lai? Còn nói gì đến những vị Độc Giác 
Phật? Còn nói gì đến các Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác? 


®©"° Này Ananda, có bảy loại cúng dường cho Tăng 
chúng. 


— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là 
vị cầm đâu là cúng dường Tăng chúng thứ nhât. 

— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật 
đã nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai. 

— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo Tăng là cũng dường 
Tăng chúng thứ ba. 

— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo ni là cúng dường 
Tăng chúng thứ tư. 

— Bồ thí và nói rằng: "Mong Tăng chúng chỉ định 
cho tôi một sô Tỷ-kheo và Tỷ-kheo ni như 
vậy”, là cúng dường Tăng chúng thứ năm. 

— Bồ thí và nói răng: "Mong răng chúng chỉ định 
cho tôi một sô Tỷ-kheo như vậy", là cúng 


TỶ KHEO NI 147 


dường Tăng chúng thứ sáu. 


— Bồ thí và nói rằng: "Mong rằng chúng chỉ định 
cho một sô Tỷ-kheo ni như vậy”, là cũng dường 
Tăng chúng thứ bảy. 


Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ 
có những hạn chuyên tánh (gotrabhuno), (?) với 
những áo cà-sa vàng xung quanh cô, theo ác giới, ác 
pháp, và cuộc bồ thí đối với chúng Tăng theo ác giới. 


Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường 
cho Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này 
Ananda, Ta không có muốn nói rằng bất cứ phương 
tiện gì, một sự bô thí phân loại theo cá nhân lại có 
kết quả to lớn hơn đối với cúng dường cho Tăng 
chúng. 


® Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại 
cúng dường. Thê nào là bôn? 


— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người 
nhận. 

— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người 
cho. 


— Này Ananda, có loại cúng dường không được 


TỶ KHEO NI 1485 


thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người 
nhận. 


— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh 
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 
Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 


được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi 
người nhận ? Ổ đây, này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là loại cúng 
dường được thanh tịnh bởi người cho, nhưng không 
bởi người nhận. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng Không bởi 
người cho? Ở đây, này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là loại cúng 
dường được thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không 
bởi người cho. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
không được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi 
người nhận ? Ở đây, này Ananda, 


Như vậy, này Ananda, là sự cúng 
dường không được thanh tịnh bởi người cho và cũng 


TỶ KHEO NI 149 


bởi người nhận. 


Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường 
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người 
nhận? Ở đây. này Ananda, 


. Như vậy, này Ananda, là sự cúng dường được 
thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 


Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của 
các loại cúng dường. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ 
sau khi nói như vậy, bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho ác gIỚI; 

Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Vớt lòng tr vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người cho. 


AI không giữ giới luật, 
Bồ thí cho thiện giới, 
Vát thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 


TỶ KHEO NI 150 


Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 
Thanh tịnh bởi người nhận. 


AI không giữ giới luật, 

Bồ thí cho ác giới; 

Vát thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy 
Cả hai không thanh tịnh. 


Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho thiện gIỚới; 
Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bồ thí ấy 

Chắc chắn có quả lớn. 
Ai xuất ly tham ái 

Bồ thí không tham ái, 


Vát thí được đúng pháp. 
Với tâm khéo hoan hỷ, 


TỶ KHEO NI 151 


Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bố thí ấy 

Là quảng đại tài thí. 


TỶ KHEO NI I2 


33 Mahàpajàpati Gotamì - Kinh PHÁP 
TÓM TÁTT - Tăng III, 660 


PHÁP TÓM TẮTT —7ăng IIL, 660 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ở 
ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi MahàpaJàpatì Gotami đi 
đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, MahàpaJàpati Gotamì bạch 
Thể Tôn: 


2. - Này Gotamì, những pháp nào bà biết: 


1. "Những pháp này đưa đến tham dục, không 
phải ly tham. 

2. Đưa đến hệ phược, không đưa đến ly hệ phược. 

3. Đưa đến tích tập, không đưa đến không tích 
tập. 

. Đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục. 

. Đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đu. 

. Đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh. 

. Đưa đến biếng nhác, không đưa đến tỉnh tấn. 


NO đt 


TỶ KHEO NI 153 


$. Đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ 
nuôi dưỡng ". 


Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: "Đó là 
không phải Pháp, đó là không phải Luật, đó là 
không phải lời dạy của bậc Đạo sư". 


3. Và này Gotamì, những pháp nào bà biết: 


1. "Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến 
tham dục. 

2. Đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược. 

3. Đưa đến không tích tập, không đưa đến tích 
tập. 

. Đựa đến ít dục, không đưa đến dục lớn. 

. Đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ. 

. Đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội. 

. Đưa đến tỉnh tấn, không đưa đến biếng nhác. 

. Đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó 
nuôi dưỡng ". 


© »ì — Ca 


Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng răng: "Đó là 
phải Pháp. đó là phải Luật, đó là lời dạy của bậc 
Đạo Sư". 


TỶ KHEO NI 154 


34 Màhàpàjapatì Gotamì - Xuất gia lâu 
ngày nhất - Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ 
KHEO NI - Tăng I, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI- 7ă»g I, 54 

92.Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày của 
Ta, tối thăng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

93.Trong các vị... đại trí tuệ, tối thắng là Khemà. 

94.Trong các vị... đầy đủ thần thông, tối thắng là 
Uppalavamnà. 

95.Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

96.Trong các vị.. thuyết pháp, tối thắng là 
Dhammadimnà. 

97.Trong các vị... tu Thiên, tôi thăng là Nandà. 

98.Trong các vị... tinh cần tinh tấn, tối thắng là Sonà 

99.Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là Sakulà. 


100. _ 9.Trong các vị... có thăng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bhaddà Kundalakesà. 


TỶ KHEO NI 155 


101... Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tối 


thắng là Bhaddà Kapilànà. 


102. Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tôi 
thắng là Bhaddà Kaccana. 


103. Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 


104. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nmI của Ta, đây 


đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 156 


35 Nandà - Đệ nhất Tu thiền - Kinh NỮ 
ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng I, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

105. _ Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày 
của Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

106. _ Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

107. Trong các vị... đầy đủ thần thông, tôi thăng là 
Uppalavamnà. 

108. _ Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

109. Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadimnà. 

110. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Nandà. 

111. _ Trong các vị... tỉnh cần tỉnh tấn, tối thắng là 
Sonà 


112. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là 
Sakulà. 


TỶ KHEO NI 157 


113. 9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bhaddà Kundalakesà. 


114... Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tôi 


thắng là Bhaddà Kapilànà. 


115. Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối 
thắng là Bhaddà Kaccana. 


116. Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 


II7. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nI của Ta, đây 


đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 155 


36  Patàcàrà - Đệ nhất Trì Luật - Kinh 
NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

118. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày 
của Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

119. Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

120. _ Trong các vị... đầy đủ thần thông, tôi thăng là 
Uppalavamnà. 

121. _ Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

122. Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadimnà. 

123. _ Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Nandà. 

124. _ Trong các vị... tỉnh cần tinh tấn, tối thăng là 
Sonà 


125. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là 
Sakulà. 


TỶ KHEO NI 159 


126. _ 9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bhaddà Kundalakesà. 


127. Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tôi 


thắng là Bhaddà Kapilànà. 


128. Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối 
thắng là Bhaddà Kaccana. 


129. Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 


130. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nmI của Ta, đây 


đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 160 


37  Sakulà - Đệ nhất Thiên nhãn - Kinh 
NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng L, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

131. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày 
của Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

132. Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

133. Trong các vị... đầy đủ thần thông, tôi thăng là 
Uppalavamnà. 

134. Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

135. Trong các vị.. thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadimnà. 

136. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Nandà. 

137. Trong các vị... tỉnh cần tinh tấn, tối thăng là 
Sonà 


138. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là 
Sakulà. 


TỶ KHEO NI 161 


139. 9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bhaddà Kundalakesà. 


140... Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tôi 


thắng là Bhaddà Kapilànà. 


141. Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối 
thắng là Bhaddà Kaccana. 


142. Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotamii. 


143. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nI của Ta, đây 


đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 162 


38  Selà - Ác ma hỏi nàng Ai tạo ra bong 
bóng thân năm uẫn này - Kinh Selà — 
Tương IL, 295 


Selà — 7ơng I, 295 


1) Ở tại Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Selà vào buổi sáng đắp 


y... ngồi dưới một gôc cây để nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Selà run sợ... nói 


lên bài kệ với Tỷ-kheo-mI Selà: 


Bởi vì bong bóng này, 
Được tạo tác làm ra, 

Ai là người sáng tạo, 

Bong bóng như huyền này? 
Từ đâu bong bóng sanh? 
Đi đâu bong bóng điệt? 


3) Rồi Tý-kheo-ni Selả suy nghĩ: "Ai đã nói lên bài 
kệ này? Người hay không phải người?” 


4) Rồi Tỷ-kheo-ni Selà suy nghĩ: "Đây là Ác ma, 
muôn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn khiên ta từ bỏ Thiên định, nên đã nói lên bài 
kệ ấy". 


TỶ KHEO NI 163 


5) Rồi Tỷ-kheo-nI Selà được biết: "Đây là Ác ma", 
nên trả lời Ac ma với bài kệ: 


Bong bóng như huyền này, 
Không phải tự ngã làm, 

Sự vật bạc phước này, 
Không phải người khác làm. 


Hột giống gieo vào ruộng, 
Được nấy mâm, sinh lộc, 
Khi nhiễm thấm cả hai, 

Vị đất và khí uới. 

Cũng vậy uấn và giỏi, 
Cùng với sáu xứ này, 

Do nhân duyên quy tụ, 
Chúng sẽ được hình thành, 
Do nhân duyên tán ly, 
Chúng bị hoại, tiêu diỆt. 


6) Rồi Ác ma biết được: ”ý-kheo-n1 Selà đã biết ta", 
nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 


TỶ KHEO NI 164 


39 _ Sigalàmàtà - Đệ nhất Tín thắng giải - 
Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng 
L.54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7Z»g L, 54 

144. _ Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày 
của Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

145. _ Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

146. _ Trong các vị... đầy đủ thần thông, tôi thăng là 
Uppalavamnà. 

147. _ Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

148. Trong các vị.. thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadimnà. 

149. Trong các vị... tu Thiên, tối thắng là Nandà. 

150. Trong các vị... tỉnh cần tỉnh tấn, tối thăng là 
Sonà 

15I. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là 
Sakulà. 


TỶ KHEO NI 165 


152. 9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bhaddà Kundalakesà. 


153... Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tôi 


thắng là Bhaddà Kapilànà. 


154. Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối 
thắng là Bhaddà Kaccana. 


155. Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 


156. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nmI của Ta, đây 


đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 1ó6 


40 Sisupacàlà - Ác ma hỏi nàng thích tà 
giáo của ai không - Kinh Sïsupacàlà — 
Tương L, 294 


SIsupacàlà — Tương I, 294 


1) Tại Sàvatthi.Tỷ-kheo-ni Sisupacàlà vào buổi sáng 


đắp y rồi ngồi xuống một gốc cây đề nghỉ ban ngày. 
2) Rồi Ác ma đi đên Tỷ-kheo-ni Sisupacàlà; sau khi 
đên, nói với Tỷ-kheo-nI S1supacàlà: 
- Này Tỷ-kheo-nl, Nàng thích thú tà giáo của œI 
không ? 
3) Này Hiền giả, ta không thích thú tà giáo của ai cả. 
4) Vì ai Nàng trọc đầu, 
Hiện tướng néữ Sa-môn? 
Nàng không thích tà giáo, 
Vậy nàng tu cho ai, 
Này kẻ Ngu muội kia? 


(Sisupacàilà): 


Thưốcngoi 4p tia 


TỶ KHEO NI 167 


Có dòng họ Thích-ca. 
Đứản sanh Phật vô tỷ, 

Ngài chỉnh phục tất cả, 
Ngài đại phá chúng ma, 
Tại mọi chổ, HHỌI HƠI, 
Không ai chiến thắng Ngài. 
Ngài giải thoát hoàn toàn, 
Không bị gì triển phược. 
Bậc Pháp nhãn thấy khắp; 
Tắt cả nghiệp đoạn diệt, 
Giải thoát, điệt sanh y. 
Thế Tôn, Đạo Sư ta, 

Ta thích giáo pháp Ngài. 


6) Rồi Ác ma biết được... liền biến mất tại chỗ ấy. 


TỶ KHEO NI 1ó85 


41 Somà - Ác ma chê trí tuệ của nữ nhân 
khó chứng đạt Thánh quả - Kinh 
Soma — Tương I, 28S 


Somà — 7ơng I, 285 
1) Nhân duyên ở SàvatthI. 


Rồi Tỷ-kheo-ni Somà vào buổi sáng đắp y, cầm y 


bát, đi vào Sàvatthi đề khất thực. 


2) Khất thực ở Sàvatthi xong, sau bữa ăn, trên con 
đường khất thực trở về, Tỷ-kheo-ni đi đến rừng 
Andha để nghỉ ban ngày. Sau khi đi sâu vào rừng, 
nàng ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. 


3) Ác ma muốn làm Tỷ-kheo-ni Somà run sợ, hoảng 
sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ Thiền 
định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni Somà; sau khi đến, nói 
lên bài kệ với Tỷ-kheo-mIl Somà: 


Địa vị khó chứng đạt, 

Chỉ Thánh nhân chứng đạt, 
Trí nữ nhân hai ngón, 

Sao hy vọng chứng đạt? 


TỶ KHEO NI 169 


4) Tỷ-kheo-nI Somà suy nghĩ: "A1 đã nói bài kệ này? 
Người hay không phải người?” 


5) Tý-kheo-ni Somả suy nghĩ: "Đây là Ác ma muốn 
làm cho ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, 
muôn ta từ bỏ Thiên định, nên đã nói lên bài kệ đó". 


6) Tỷ-kheo-nI Somà biêt được: "Đây là Ac ma”, liên 
nói lên bài kệ với Ac ma: 


Nữ tánh chướng ngại gì, 
Khi tâm khéo Thiên định, 
Khi trí tuệ triển khai, 
Chánh quán pháp vi điệu ? 
AI tự mình tìm hỏi: 

“Ta, nữ nhân, nam nhân, 
Hay ta là ai khác ?” 

Xứng nói chuyện Ác ma, 
Ác ma thật cân xứng. 


7) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Somà đã biết ta", 
nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chỗ ây. 


TỶ KHEO NI 170 


42  Sonà - Đệ nhất Tinh tấn - Kinh NỮ 
ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng I, 54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7ă»g I, 54 

157. _ Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày 
của Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotamì. 

158. Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

159. Trong các vị... đầy đủ thần thông, tôi thăng là 
Uppalavamnà. 

160. _ Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

l6ól. Trong các vị... thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadinnà. 

162. Trong các vị... tu Thiền, tối thăng là Nandà. 

163. Trong các vị... tỉnh cần tinh tấn, tối thăng là 
Sonà. 


164. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là 
Sakulà. 


TỶ KHEO NI 171 


165. 9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bhaddà Kundalakesà. 


166... Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tôi 


thắng là Bhaddà Kapilànà. 


167. _ Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối 
thắng là Bhaddà Kaccana. 


168. Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 


169. "Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nmI của Ta, đây 


đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 172 


43 Sukkà - Dạ xoa tán thán thuyết pháp 
hay - Kinh Sukkà — Tương I, 468 
Sukkà — 7ơng I, 468 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, 
đoanh vây, đang thuyêt pháp. 


, có đại chúng 


, đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi 
từ ngã tư này đên ngã tư khác ở Ràjagaha, và ngay 
lúc ây, nói lên những bài kệ này: 


Pháp ấy không trở lui, 
Cam lô không lưng vơi. 

Ta nghĩ người trí tuệ 
Uống nước (cam lồ) ấy, 
Chăng khác một đảm mưa, 


TỶ KHEO NI 173 


Đôi với kẻ lữ hành. 


TỶ KHEO NI 174 


44  Sukkà - Kinh Sukkà —- Tương I, 469 


Sukkà — 7ơng I, 468 


L) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Veluvana (Trúc Lâm), chô nuôi dưỡng các con sóc. 


2) Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo-ni Sukkà, có đại chúng 
đoanh vây, đang thuyêt pháp. 


, đi từ đường xe này đến đường xe khác, đi 
từ ngã tư này đên ngã tư khác ở RàJagaha, và ngay 
lúc ây, nói lên những bài kệ này: 


Pháp ấy không trở lui, 
Cam lô không lưng vơi. 

Ta nghĩ người trí tuệ 
Uống nước (cam lồ) ấy, 
Chăng khác một đảm mưa, 
Đối với kẻ lữ hành. 


TỶ KHEO NI 175 


TỶ KHEO NI 


45 Upacàlà - Ác ma hỏi Nàng muốn tái 
sanh tại chỗ nào - Kinh Upacàlà — 
Tương IL, 292 


Upacàlà — 7zơng L, 292 
L) Ở tại Sàvatthi. 


2) Rồi Tỷ-kheo-ni Upacàlà, vào buổi sáng, đắp y... 
và ngôi xuông một gôc cây đê nghỉ ban ngày... nói 
với Tỷ-kheo-ni Upacàlà: 


- Này Tỷ-kheo-ni, Nàng muốn tái sanh tại chỗ nào?. 


3) Ta không muốn tái sanh tại một chỗ nào cả, này 
Hiên giả. 


4) Chư Thiên Ba mươi ba, 
Dạ-ma, Đâu-suất thiên, 
Chư vị Hóa lạc thiên, 

Tha hóa Tự tại thiên, 
Nàng hãy hướng tâm này, 
Đến cảnh giới chư Thiên, 
Rồi Nàng được tái sanh, 
Hướng an lạc cảnh ấy. 


53) Chư Thiên Ba mươi ba, 


TỶ KHEO NI lạ, 


Dạ-ma, Đâu-suất thiên, 
Chư vị Hóa Lạc thiên, 
Tha hóa, Tự tại thiên, 

Vì át dục trói buộc, 

Lại bị ma chính phục. 
Toàn thể giới cháy đỏ, 
Toàn thể giới hỏa thiêu, 
Toàn thể giới bùng cháy, 
Toàn thể giới rung động. 
Không rung, không dao động, 
Không hệ lụy, phàm phu, 
Chỗ nào ma không đến, 
Chổ ấy ta vui thích. 


6) Rồi Ác ma biết được... biễn mắt tại chỗ ây. 


TỶ KHEO NI 178 


46  Uppalavannà - Ác ma hỏi nàng không 
sợ bị cám dỗ sao - Kinh Uppalavannà 
— Tương I, 289 


Uppalavannà — 7ơng L, 289 
l) Nhân duyên Sàvathi Rồi Tỷ-kheo-ni 


vào buôi sáng đấp y... và đứng dưới 
øôc cây tala có trô hoa. 


2) Ác ma muốn làm cho Tỷ-kheo-ni Uppalavannà 
run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến 
nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỷ-kheo-ni 
Uppalavannà. 


3) Sau khi đến, Ác ma nói lên bài kệ này với Tỷ- 
kheo-ni Uppalavannà: 


Này nàng TỷỶ-kheo-mI, 
Dưới gốc cây taÌa, 

Đang nở nụ trăm hoa, 
Nàng đến đứng một mình, 
Nhan sắc Nàng tuyệt đẹp, 
Không ai dám sánh bằng! 
Tại đây Nàng đã đến, 
Trong tư thể như vậy, 
Nàng ngu dại kia ơi, 


TỶ KHEO NI 179 


Không sợ cắm đồ sao? 


4) Tỷ-kheo-ni Uppalavamnà suy nghĩ: "A1 đã nói lên 
bài kệ này? Người hay là không phải người?" 


5) Tý-kheo-ni Uppalavannà suy nghĩ: "Đây là Ác 
ma... đã nói lên bài kệ đó." 


6) Tỷ-kheo-ni Uppalavannà biết được: "Đây là Ác 
ma”, liên trả lời với bài kệ: 


Trăm ngàn người cám dỗ, 
Có đến đây như Ông, 
Máy lông ta không động, 
Ta không gì sợ hấi. 


Ác ma, ta không sợ, 

Ta đứng đây một mình, 
Ta có thể biến mất, 
Hay vào bụng các Ông. 


Ta đứng giữa hàng mĩ, 
Ông không thấy ta được. 
Với tâm khéo nhiếp phục, 
Thân túc khéo tu trì, 

Ta thoát mọi trói buộc, 

Ta đâu có sợ Ông? 

Này Hiên giả Ác ma!. 


TỶ KHEO NI 180 


7) Ác ma biết được: "Tỷý-kheo-ni Uppalavannà đã 
biệt ta", buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô 
ây. 


TỶ KHEO NI 161 


47  Uppalavannà - Đệ nhất Thân thông - 
Kinh NỮ ĐỆ TỬ TỶ KHEO NI - Tăng 
L.54 


NỮ ĐỆ TỬ TY KHEO NI- 7Z»g L, 54 

170. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-ni đã lâu ngày 
của Ta, tối thắng là Màhàpàjapatì Gotamiì. 

171. _ Trong các vị... đại trí tuệ, tối thăng là Khemà. 

172. Trong các vị... đầy đủ thần thông, tôi thăng là 
Uppalavamnà. 

173. _ Trong các vị... trì Luật, tối thăng là Patàcàrà. 

174. Trong các vị.. thuyết pháp, tối thăng là 
Dhammadimnà. 

175. _ Trong các vị... tu Thiên, tối thắng là Nandà. 

176. Trong các vị... tỉnh cần tỉnh tấn, tối thăng là 
Sonà 

177. Trong các vị... có thiên nhãn, tối thắng là 
Sakulà. 


TỶ KHEO NI 182 


178. _ 9.Trong các vị... có thắng trí mau lẹ, tối thắng 


là Bhaddà Kundalakesà. 


179. Trong các vị... nhớ đến các thời quá khứ, tôi 


thắng là Bhaddà Kapilànà. 


180. Trong các vị... đã chứng đạt đại thắng trí, tối 
thắng là Bhaddà Kaccana. 


I8I. Trong các vị.. mang thô y, tối thắng là 
Kisàgotami. 


182. Trong các vị nữ đệ tử Tỷ-kheo-nmI của Ta, đây 


đủ tin thắng giải, này các Tỷ-kheo, tối thắng là 


Sigalàmàtà. 


TỶ KHEO NI 183 


48 — Vajirà - Ác ma hữu tình này do ai tạo 
tác - Kinh Vajirà —- Tương L, 297 


Vajirà — Tương L, 297 


1) Ở tại Sàvatthi. Tỷ-kheo-ni Vajirà vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào Sàvatthi để khất thực. Khất 
thực xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở 
về, Tỷ-kheo-ni Vajirà đi đến rừng Andha đề nghỉ ban 
ngảy, đi sâu vảo rừng Andha và ngồi dưới một gốc 
cây để nghỉ ban ngày. 


2) Rồi Ác ma muốn làm Tÿ-kheo-ni Vajirà run sợ, 
hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muôn khiến nàng từ 
bỏ Thiền định, liền đi đến, nói lên bài kệ với Tỷ- 
kheo-nI Vajtrà: 


3) Do aI, hữu tình này, 
Được sanh, được tạo tác ? 
Người tạo hữu tình này, 
Hiện nay ở tại đâu? 

Từ đáu hữu tình sanh? 
Đi đáu hữu tình diệt ? 


4) Rồi Tý-kheo-ni Vajirà suy nghĩ: "Ai đã nói lên bải 
kệ này? Người hay không phải người?” 


TỶ KHEO NI 184 


5) Rồi Tý-kheo-ni Vajirà lại suy nghĩ: "Chính là Ác 
ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng 
ngược, muốn khiến ta từ bỏ Thiền định, nên đã nói 
lên bài kệ này”. 


6) Rồi Tỷ-kheo-nI Vajirà biết được: "Đây là Ác ma", 
liên trả lời Ac ma với bài kệ: 


Sao Ông lại nói hoài, 

Đến hai chữ chúng sanh? 
Phải chăng, này Ác ma, 

Ông rơi vào tà kiến? 

Đáy quy tụ các hành, 

Chung sanh được hình thành, 
Như bộ phận quy tụ, 

Tên xe được nói lên. 


Chỉ có khô được sanh, 
Khổ tôn tại, khổ diệt, 
Ngoài khổ, không gì sanh, 
Ngoài khổ không gì diệt. 


7) Rồi Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Vajirà đã biết 
ta", nên buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô 
ây. 


TỶ KHEO NI 185 


TỶ KHEO NI 


49 — Vijayà - Ác ma khuyên dụ nàng vào 
dục nam nữ - Kinh Vijaya — Tương I, 
288 


Vijayà — Tương I, 288 


1) Nhân duyên ở Sàvatthi, Tỷ-kheo-ni Vijayà vào 


buổi sáng đắp y... và ngồi xuống dưới một gôc cây 
để nghỉ ban ngày. 


2) Ác Ma muốn làm cho Tỳ-kheo-ni Vijayà sợ hãi... 
muốn khiến nàng từ bỏ Thiền định, liền đi đến Tỳ- 
kheo-ni Vijayà; sau khi đến, nói lên bài kệ với Tỳ- 
kheo-nmI ViJayà: 


Nàng vừa trẻ, vừa đẹp, 
Ta vừa trẻ, vừa xuân, 
Với cung đàn năm điệu, 
Nàng cùng ta vui hưởng. 


3) Tỷ-kheo-mI Vijayà suy nghĩ: "A1 đã nói lên bài kệ 
này? Người hay không phải người?” 


4) Tý-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma... nói 
lên bài kệ đó." 


TỶ KHEO NI 187 


5) Tý-kheo-ni Vijayà suy nghĩ: "Đây là Ác ma", liền 
nói lên bài kệ với Ac ma: 


Sắc, tiếng, vị, hương, xúc, 
Làm cho ÿ đam mê, 

Ta nhường lại Ác ma, 

Ta đâu có cần chúng. 


Với thân bất tịnh này, 
Dễ hư hoại mong manh, 
Ta bực phiên, tủi hồ, 
Dục ái được đoạn tán. 
Họ sanh hưởng sắc giỚi, 
Chúng vọng vô sắc giới, 


Thiên chứng an tịnh ấy, 
Mọi nơi, mê ăm diệt. 


6) Ác ma biết được: "Tỷ-kheo-ni Aijayà đã biết ta", 
buôn khô, thât vọng, liên biên mật tại chô ây. 


TỶ KHEO NI 185 


50 _ Kinh Không Chế Ngự Căn Hay Nhiều 
Tỷ Kheo — Tương L, 448 


Không Chế Ngự Căn Hay Nhiều Tỷ Kheo — 7ơng 
I,448 


1) Một thời, rất nhiều Tỷ-kheo trú ở giữa dân chúng 
Kosala, tại một khu rừng nọ, cổng Cao, 1gq0 mạn, ồn 
ào, lắm miệng, lắm lời, thất niệm, không tỉnh giác, 
không định tĩnh, tâm tán loạn, các căn không chế 
ngự. 


2) Rồi một vị Thiên trú ở khu rừng ây, vì lòng thương 
xót các Tỷ-kheo, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, 
liền đi đến các Tỷ-kheo. 


3) Sau khi đến, vị Thiên ấy nói lên những bài kệ với 
các Tỷ-kheo: 


Xưa sống thật an lạc, 
Chung đệ tử Cù-đàm, 
Không tham tìm món ãn, 
Không tham tìm chỗ trú, 
Biết đời là vô thường, 

Họ chấm dứt khổ đau. 

Nay tự làm ác hạnh, 

Như thôn trưởng trong làng, 


TỶ KHEO NI 189 


Họ ăn, ăn ngã gục, 
Thèm khát vật nhà người. 


Con vái chào chúng Tăng, 

Đảnh lễ IHỘI Vài VỊ, 

Vắt vướng, không hướng dẫn. 

Họ sống như ngạ qui. 

Những ai sống phóng dật, 

Vì họ, con nói lên, 

Những at không phóng dát, 

Chân thành con đảnh lễ. 

4) Các Tỷ-kheo ấy, được vị Thiên ấy cảnh giác, tâm 
hết sức xúc động. 


TỶ KHEO NI 190 


